TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP - THÁI NGUYÊN 

KHOA ĐIỆN Tử 

NGUYỄN TUẤN ANH 
Email: tuananhk43@yahoo.com 
ĐT: 0912662003 


LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG TRÊN 
POCKET PC 


THÁI NGUYÊN 05/2006 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


MỤC LỤC 

Chương 1 Thiết lập môi trường phát triển ứng dụng.4 

1.1 Smart Device Extensions và .NET Compact Framework.4 

1.1.1 Yêu cầu hệ thống...4 

1.1.2 Sử dụng Smart Device Extensions trong quá trình phát triển.4 

1.2 Các thiết bị phi chuẩn.10 

Chưong 2 Thiết kế các ứng dụng GUI bằng Windows Forms.13 

2.1 Những điều khiển không hỗ trợ.13 

2.2 Những hàm .NET Compact Framework không hồ trợ.13 

2.3 Thiết kế Form trên Visual Studio .NET.14 

2.3.1 Cửa sổ thiết kế Forms.14 

2.3.2 Cửa sổ ToolBox.14 

2.3.3 Cửa sổ thuộc tính.15 

2.4 Tìm hiếu các nền tảng Window Fonn.16 

2.4.1 Nen tảng Windows CE .NET.16 

2.4.2 Nen tảng Pocket PC.16 

2.5 Làm việc với Form.16 

2.5.1 Anh hưởng của thuộc tính FormBorderStyle.16 

2.5.2 Sử dụng thuộc tính ControlBox.17 

2.5.3 Thuộc tính MinimizeBox và MaximizeBox.17 

2.5.4 Thuộc tính Size.18 

2.5.5 Thiết lập vị trí của Form bằng thuộc tính Location.18 

2.6 Điều khiển Button.18 

2.7 Điều khiển TextBox.19 

2.8 Điều khiển Label.19 

2.9 Điều khiển RadioButton.19 

2.10 Điều khiển CheckBox.20 

2.11 Điều khiển ComboBox.21 

2.12 Điều khiển ListBox.23 

2.13 Các điều khiển khác.24 

Chương 3 Khả năng kết nối mạng bằng .Net Compact Framework.25 

3.1 Sockets.25 

3.1.1 Giao thức: TCP/IP, UDP.25 

3.1.2 Sự thực thi của IP: IPv4 hay IPv6.26 

3.2 Lập trình Socket với .NET Compact Framework.26 

3.2.1 Tạo kết nối từ máy khách tới máy chủ (client).26 

3.2.2 Tạo kết nối từ máy chủ lằng nghe từ máy khách (Host).27 

3.2.3 Đọc và ghi trên Socket đã kết nối.28 

3.3 Tuần tự hóa đối tượng để truyền qua Socket.30 

3.4 Sử dụng gói UDP.31 

3.5 Kỳ thuật Multicasting với gói tin UDP.33 

3.6 Truyền thông với máy chủ ở xa thông qua giao thức HTTP.33 

3.7 Truyền thông với máy chủ ở xa thông qua giao thức HTTPS.35 

3.8 Truyền thông qua thiết bị cổng IrDA.35 

Chương 4 ADO.NET trên .NET Compact Framework.39 

4.1 Giới thiệu ADO.NET .........39 

4.2 Lưu trữ dữ liệu bằng DataSet.39 

4.2.1 Bên trong DataSet: DataTables, DataRows, và DataColumns.39 

4.2.2 Đưa dữ liệu vào DataSet.40 

4.2.3 Xây dựng một DataSet lưu trữ một Phone Book.41 

4.2.4 Trích dữ liệu từ một DataSet.42 


2 





















































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 

4.2.5 Thay đổi dữ liệu trong một DataSet .42 

4.3 Ràng buộc dữ liệu.43 

4.3.1 Thêm ràng buộc vào một DataSet .43 

4.3.2 Thêm một UniqueConstraint .43 

4.3.3 Ngăn ngừa giá trị NULL trong DataColumn.44 

4.4 Thiết lập truờng tự động tăng giá trị.44 

4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ với DataSet .45 

4.6 Gắn dữ liệu với các điều khiển.48 

Chương 5 Lập trình với Microsott SQL Server CE.49 

5.1 Tìm hiểu các tính chất hồ trợ bởi Microsoữ SQL Server 2000 Windows CE Edition.49 

5.2 Tạo CSDL Microsoft SQL Server CE.49 

5.3 Thêm cấu trúc vào một CSDL Microsoft SQL Server CE.50 

5.4 Lưu trữ (Populating) CSDL Microsoữ SQL Server CE.53 

5.5 Lấy dữ liệu bằng SqlCeDataReader .54 

5.5.1 Lấy dữ liệu bằng SqlCeDataReader .54 

5.5.2 Sử dụng tham số SQL Commands.56 

5.6 Lọc một DataSet bằng SqlCeDataAdapter .58 

5.7 Cập nhật CSDL Microsoíì SQL Server CE sử dụng SqlCeDataAdapter .59 

5.8 Đối tượng SqlCommand với SqlCeCommandBuilder .60 

Chưong 6 Phát triến cho SmartPhone.62 

6.1 Giới thiệu SmartPhone.62 

6.2 Phát triển SmartPhone bằng .NET Compact Framework.62 

6.3 Viết một ứng dụng cho SmartPhone - XMLDataSetViewer.63 

Chương 7 Sử dụng XML Web Services.66 

7.1 Tạo XML Web Service.66 

7.2 Tìm hiểu .NET Framework Web Service Client.69 

7.3 Tạo một ứng dụng Client XML Web Service.70 

7.3.1 Thêm Web Reíerence vào Client Application.70 

7.3.2 Xem lớp Proxy.71 

7.3.3 Sử dụng QuotableQuotes Web Service.72 

7.3.4 Asynchronous Consumption of the Simple Web Service.73 

7.4 Sử dụng Web Service có sử dụng DataSet.74 

7.5 Sử dụng Web Service trả về kiểu DataSet .76 


3 




































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


LẬP TRÌNH CHO THIÉT BỊ DI ĐỘNG TRÊN NỀN 

VVINDOVVS MOBILE 

Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu lập trình cho thiết bị di động trên nền Windows mobile. 
Trong tài liệu này các ví dụ đuợc triển khai bằng ngôn ngữ lập trình c#, trong Visual Studio 
.NET 2003. 


jr 2 

Chương 1 Thiêt lập môi trường phát triên ứng dụng 


1.1 Smart Device Extensions và .NET Compact Framework 

1.1.1 Yêu cầu hệ thống 

Smart Device Extensions là môi truờng phát triển tích hợp (IDE) mà các nhà phát triển 
nhằm vào .NET Compact Framework. Nó là một thành phần củaVisual Studio .NET version 7.1 
hoặc mới hon. 


Đe chạy đuợc các công cụ trên, yêu cầu tối thiểu về cấu hình nhu sau: 


Bảng 1.1. yêu cầu hệ thống cho Visual Studio .NET 2003 
Lĩnh vực Yêu cầu 

Operating System Windows 2000 Professional; 96MB RAM, 128MB đề nghị Windows 
and RAM 2000 Server; 192MB RAM, 256MB đề nghị Windows XP Proíessional; 

192MB RAM, 256MB đề nghị Windows XP Home; 96MB RAM, 
128MB đề nghị Windows .NET Server 2003; 192MB RAM, 256MB đề 
nghị 

Hard disk space ít nhất 900MB trên ổ chứa hệ điều hành và khoảng 4.1GB để cài 
Micorsoữ Visual Studio .Net 

Processor speed Tối thiếu Pentium II 450MHz hoặc tuong đuong; Pentium III 600MHz 
hoặc lớn hon 


Device ActiveSync 3.5 hoặc mới hon 

connectivity 


Bạn cần phải có thiết bị đế chạy thử chuông trình. .NET Compact Framework tuong 
thích với tất cả các thiết bị có khả năng chạy hệ điều hành Pocket PC. 


1.1.2 Sử dụng Smart Device Extensions trong quá trình phát triển 

Cách dễ nhất đế phát triển .NET Compact Framework là sử dụng Smart Device 
Extensions trong Visual Studio .NET 7.1. Nó đon giản là mở rộng của Visual Studio 7.1, Smart 
Device Extensions đua ra các kiểu tạo ứng dụng, cho phép chúng ta tập chung vào các thiết bị sử 
dụng Windows CE hồ trợ .NET Compact Framework, nhu là Pocket PC. Điều này có nghĩa là sử 


4 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


dụng Smart Device Extensions đế phát triển các ứng dụng trên Windows CE như phát triển các 
ứng dụng trên Windows 2000 or XP. 

Tạo ứng dụng cho các thiết bị Pocket PC 

Chúng ta sẽ tạo một ứng dụng đơn giản “Hello World” bằng ngôn ngữ c#. 

Bước 1: Khi chúng ta chạy Visual Studio .NET lần đâu, sẽ hiển thị Start Page, như hình 
2. Đe tạo ứng dụng mới, bấm vào nút có nhãn New Project gần phía dưới của màn hình. Hoặc 
vào menu File -> New -> Project hoặc sử dụng Ctrl+ Shift +N. 

Hình 1.1. Start Page được hiển thị khi chạy Visual Studio .NET. 



Bước 2: Sau khi chọn New Project, một hộp thoại xuất hiện ra cho phép chúng ta chọn 
kiểu dự án. Lựa chọn mục Visual c# Project và Smart Device Application như hình 1.2. Điền tên 
dự án vào mục Name, và nơi chứa dự án vào mục Localtion. 


Hình 1.2. Hộp thoại tạo một Visual c# Smart Device Application 


New Project 


Q 

Proịect Types: 

lemplates: 

[ĨĨH 



a Visual Basic Proịecls 

^ Visual ctt Proịects 
Cu Setup and Deployment Proịects 
ES Gi Other Proịects 

Gã Visual Studio Solutions 


go 

ấỂ 

i3 

Windows 

Class Library 

Windows 

Application 

p 

# 

Control Library 

0 

Smart Device 

ASP.NET 

ASP.NET 

Application 

Web Ap... 

Web Service 


|v 


A proịect for creating an application for Pocket PC and resource-constrained devices 
Name: I s martD eviceApplication3 

Location: I C:\Documents and Settings\ntanh\My DocumentskVisuc ▼ 


Brome... 


Proịect will be created at C:\..Antanh\My DocumentskVisual Studio Projects\SmartDeviceApplication3. 

1 


TMore 


OK 


Cancel 


Help 


Bước 3: Hộp thoại tiếp theo như hình 1.3. Hộp thoại này chia làm hai phần: 

- "What platíorm do you want to target?" Phần này cho phép chúng ta chọn kiểu thiết bị 
mà chúng ta muốn phát triến trên nó. Chúng ta sẽ chọn nền tảng Pocket PC, điều này có nghĩa 


5 


































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


ứng dụng của chúng ta sẽ chạy trên tất cả các thiết bị hỗ trợ hệ điều hành Pocket PC, bao gồm cả 
SmartPhones. 

- "What project type do you want to create?": Windows Application, Class Library, Non- 
graphical Application, và Empty Project. Chúng ta sẽ chọn Windows Application. Kiểu dự án 
này thiết lập form chính tự động và cung cấp môi truờng thiết kế đồ họa giúp dề dàng thêm các 
điều khiến vào ứng dụng. 


Hình 1.3. Lựa chọn nền tảng và mẫu ứng dụng 


Smart Device Application Wizard - SmartDeviceApplication3 


VVelcome to the Smart Device Application wizard 

This wizard aeates a project to develop an application to run on a smart device. 



what platíorm do you want to target? 


Pocket PC 

Windows CE 


what project type do you want to create? 

Windows Application 

Class Library 
Non-graphical Application 
Empty Project 


You currently have the fòllowing devices 
installed that will run an application targeting 
this platfòrm. 

Pocket PC Device 

Pocket PC 2002 Emulator (Default) 


OK I Cancel I Help 


- Class Library: sử dụng đế tạo ra các thu viện liên kết động (DLL) cho .NET Compact 
Framework. 

- Non-graphical Application: cho phép nguời sử dụng tạo ra các ứng dụng kiểu console, 
những ứng dụng loại này hữu dụng trên các thiết bị chạy hệ điều hành Windows CE cung cấp 
nhắc nhở dòng lệnh. Non-graphical Application thiết lập số luợng nhỏ nhất mã nguồn bắt đầu vì 
vậy nguời sử dụng có thể. 

- Non-graphical Application: Tạo ứng dụng không dùng đồ họa. 

- Empty Project: tạo một flle mã nguồn rồng. Khi đó người sử dụng phải tự đua vào tất cả 
mã nguồn đế thiết lập giao diện. 

Bước 4: Sau khi bạn lựa chọn như hình 1.3, bấm OK. Visual Studio tự động kích hoạt 
Smart Device Extensions và đưa đến phần thiết kế Forms, như hình 1.4. Thiết kế Forms giống 
như thiết kế được sử dụng trong các dự án desktop. 


6 





















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43(S)vahoo.com 


Hình 1.4. Thiết kế Forms xuất hiện sau khi dự án được tạo 


<Jb SmartDeviceApplication3 - Microsott Visual c# .NET [design] - Form1 .cs [Design] 


File Edit View Proịect Build Debug Data Format Tools Window Help 

§] * ^ y 0 <p * ► Debug • c# APP.CODE 


Start Page Form1.cs [Design] 


■Ẽ 1 Form1 


~SSB 




- s Ổi’ ^ í? 7? *. 

Pocket PC 2002 Emulator (Defoult) - @5 ” 

< t> X 



â mainMenul 

Ready 


Bước 5: Bên trái của phần thiết kế Forms, là nhãn Toolbox. Bấm vào đó đưa đến cho 
chúng ta hộp công cụ Toolbox, như hình 1.5. 


Hình 1.5. Hộp công cụ Toolbox cho dự án Smart Device Application 



7 













































































































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bước 6: Tất cả các điều khiến trong hộp công cụ đều có thể sử dụng trong các dự án 
.NET Compact Framework. Kéo một số điều khiến vào Forms như hình F6. 

Hình 1.7. Sau khi kéo một số điều khiến vào Forms. 


S martDeviceApplication3 - Microsott Visual c# .NET [design] - Form1.cs [Design]* 


Q1P 


File Edit View Proịect Build Debug Data Format Tools Window Help 

' ha * GÍ y ỄP <n - <p - I Debug 


m APP_CODE • Ểĩ' ^ ỉ? ^ . 

w Pocket PC 2002 Emulator (Default) ▼ 


Toolbox 

ạ X 

Device Controls 

1 A 

^ Pointer 

A Label 


ab| Button 


Ịãbĩ TextBox 


MainMenu 


w CheckBox 


(* RadioButton 


PictureBox 


1 1 Panel 


:jl] DataGrid 


ỄS ListBox 


=3 ComboBox 


II 2 ListView 


ĨĩF- T reeView 


‘) TabControl 


iltl HScrollBar 


tỊ VScrollBar 


■>-5» T ■ 


Clipboard Ring 

- 

General 

Server Explo. 

^ T oolbox f 


StartPage Form1.cs [Design] 1 I 
□_□_ 

■Ịậ? Form1 S(Õ)B 


< > X 


textBoxl 


buttonl 


ă mainMenul 


Ready 


Bước 7: Bấm đúp vào nút có nhãn buttonl, IDE đưa đến phần soạn thảo mã nguồn và 
con trỏ sê nhấp nháy ở trong phưong thức buttonl Click. Chúng ta sê đưa vào một số dòng lệnh 
như hình 1.7. 


8 




























































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Hình 1.7. Visual Studio hiển thị mã lệnh khi nút trong Form được bấm đúp. 



Bước 8: Bây giờ chúng ta có thể biên dịch và triển khai trên thiết bị. Đe triển khai trên 
thiết bị và chạy ứng dụng, chọn Debug, Start Without Debugging. Trước tiên Visual Studio biên 
dịch mã nguồn và đưa cho chúng ta hộp thoại Deploy SmartDeviceApplication, như hình 1.8. 

Hình 1.8. Trước khi triến khai ứng dụng trên thiết bị, Visual Studio đưa ra hộp thoại. 


Deploy SmartDeviceApplication3 

□ 

Choose the device to target. If the .NET Compact 

Deploy 

Framework is not already on the selected device, it will 

be deployed along vvith your applicatìon. 

Cancel 


■Pocket PC 2002 Emdator (Detault).1 

Pocket PC Device 

Help 

Set As Default 1 

Show me this dialog each ttme I deploy the application 



Bước 9: Đê chạy thử ứng dụng trên máy tính Desktop, chúng ta chọn Pocket PC 2002 
Emulator. Neu muốn chạy thử trên thiết bị thực, chúng ta chọn Pocket PC Device. Phải đảm bảo 
rằng thiết bị đã được kết nối thông quan đường ActiveSync trước khi triển khai ứng dụng trên 
thiết bị. Sau đó chọn Deploy. 

Bước 10: Visual Studio cài đặt .NET Compact Framework và chạy ứng dụng. Neu chúng 
ta bấm vào nút Buttonl, chúng ta nhận được thông báo “Hello World” như hình 1.9. 


9 


































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Hình 1.10. Thiết bị emulator chạy ứng dụng hello world. 


Iffij Pocket PC 2002 _ E_Q 

Emulator Help 



1.2 Các thiết bị phi chuẩn 

.NET Compact Framework có thể chạy trên rất nhiều các thiết bị phần cứng chạy 
Windows CE. Bảng L2 cho chúng ta thấy các bộ xử lý được hồ trợ bởi .NET Compact 
Framework và các hệ điều hành hồ trợ cho các bộ xử lý. 

.NET Compact Framework được lưu trữ như là một flle CAB trên máy Desktop. Chỉ có 
một flle CAB duy nhất cho mỗi hệ điều hành và kiếu bộ xử lý mà .NET Compact Framework hồ 
trợ. Smart Device Extensions đưa flle CAB phù họp vào thiết bị khi nó xác định thiết bị không 
cài đặt .NET Compact Framework. Trong phần này, chúng ta thảo luận chi tiết bộ xử lý làm việc 
như thế nào và làm thế nào đế tự triển khai các flle CAB nếu không thế triển khai tự động. 

Tất cả các thiết bị Pocket PC chạy hệ điều hành Pocket PC version 2003 hoặc mới hon 
đều có .NET Compact Framework trong ROM. Neu chúng ta không thể triến khai hoặc gỡ lỗi 
ứng dụng trên các thiết bị, trong phần này chúng ta sẽ học cách làm thế nào đế Smart Device 
Extensions kết nối với các thiết bị để gõ lỗi và triển khai và thảo luận một vài vấn đề liên quan. 


Bảng 1.2. Các bộ xử lý và hệ điều hành được .NET Compact Framework hỗ trợ 


Tên CPU 

Phiên bản hệ điều hành hỗ trợ 

Intel ARM 4 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hon 

Intel ARM 4i 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hon 

Hitachi SH3 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hon 

Hitachi SH4 

Pocket PC 2003 và WinCE 4.1 hoặc mới hon 


10 


































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Intel 80x86 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hon 

MIPS 16 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hon 

MIPS II 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hơn 

MIPS IV 

Pocket PC 2000, 2002, 2003, và WinCE 4.1 hoặc mới hơn 


Bảng 1.2 mô tả .NET Compact Framework chạy trên nhiều phần cứng. Có ba mức hồ trợ 
cho các thiết bị phi chuẩn: 

- Hồ trợ đầy đủ triển khai và gỡ lồi: mức hồ trợ này có nghĩa IDE có thế triển khai cùng 
với thiết bị và gỡ lỗi mã nguồn đang chạy trên thiết bị. 

- Hồ trợ triển khai: có nghĩa IDE chỉ có thế triển khai trên thiết bị nhung không thể gõ' lồi 
chạy trên thiết bị. 

- Hỗ trợ Target: có nghĩa là chúng ta có thế phát triển ứng dụng bằng Visual Studio 
nhung chúng ta phải tự cài đặt Compact Framework trên thiết bị và sao chép vào thiết bị. 

Kết nối Visual Studio với các thiết bị 

Đế thiết lập giao tiếp Visual Studio với thiết bị, chúng ta làm theo các buớc sau: 

Bước 1: Chọn Tools, Options trong Visual Studio. 

Bước 2: Bấm đúp trên mục Device Tools và chọn Devices. Xem hình hình 1.11. 

Hình 1.11. Sử dụng hộp thoại kết nối thiết bị để chọn kiểu thiết bị muốn kết nối. 



Bước 3: Chọn nền tảng Pocket PC hay Windows CE. 

Bước 4: Chọn kiểu thiết bị mà chúng ta muốn triển kh ai ứng dụng trên đó. Hình 1.11 cho 
phép chọn Emulator hoặc thiết bị Pocket PC. 

Bước 5: Lựa chọn cách thức truyền tin được dùng. Thiết bị Pocket PC có hai lựa chọn là: 
kết nối TCP và IRDA. 


11 



























Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Ket nối TCP Connect Transport có nghĩa là thiết bị desktop sẽ kết nối với 
ConmanClient.exe trên thiết bị bằng kết nối TCP. 

Kết nối IRDA Tranport sử dụng IRDA trên thiết bị để kết nối. Điều này rất hữu ích khi 
máy tính của chúng ta là laptop có công IRDA. 

Bước 6: Neu chọn TCP Connect Transport, sau đó bạn có thể thay đổi bằng cách chọn 
nút Coníìgure... sau đó sẽ nhận được như hình 1.12. 

Hình 1.12. TCP Connect Transport cho phép chúng ta thiết lập kết nối tói thiết bị TCP. 


Coníigure TCP/IP Transport Settỉngs 


r Use fixed port number: 
Device IP address 


c Obtain an IP address automatically using ActiveSync 
(* Use specific IP address: 

I 192,168.55.101 V] 


OK 

Cancel 

Help 



Bước 7: Hộp thoại như hình 12 cho phép chúng ta thiết lập địa chỉ IP cho thiết bị. Neu 
thiết bị kết nối bằng ActiveSync, Visual Studio có thế tự động điền nhận ra địa chỉ. Bạn có thể 
lựa chọn sử dụng số hiệu cổng khác với cổng 5656. Để không sử dụng cổng mặc định, bạn phải 
tự cấu hình ConmanClient.exe trên thiết bị 


12 













Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 2 Thiêt kê các ứng dụng GUI băng Windows Forms 

2.1 Những điều khiển không hỗ trợ 

Sau đây là danh sách các điều khiến không đuợc .NET Compact Framework hồ trợ. 

• CheckedListBox 

• ColorDìalog 

• ErrorProvider 

• FontDialog 

• GroupBox 

• HelpProvìder 

• LinkLabel 

• NotificationBubble 

• NotìfyIcon 

• All Print Controls 

• RichTextBox 

• Splitter 

2.2 Những hàm .NET Compact Framework không hỗ trợ 

Danh sách các hàm .NET Compact Framework không hỗ trợ. 

• AcceptButton 

• CancelButton 

• AutoScroll 

• Anchor 

• Giao diện đa tài liệu (mdi) 

• KeyPreview 

• Tablndex 

• TabStop 

• Kéo thả 

• Tất cả các khả năng in ấn 

• Các điều khiển Hostìng ActiveX 


13 





Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 

2.3 Thiết kế Form trên Visual studio .NET 

Thiết kế Form bằng Visual Studio .NET cho phép chúng ta thiết kế giao diện ứng dụng 
trực quan bằng cách kéo thả các điều khiển. Bạn có thể điều chỉnh vị trí các điều khiển, thiết lập 
các thuộc tính thông qua cửa sổ thuộc tính, và tạo các sự kiện cho các điều khiến. 

2.3.1 Cửa sổ thiết kế Forms 

Khi chúng ta tạo một dự án Smart Device Extension (SDE), là một ứng dụng cửa sổ, 
Visual Studio .NET sê mở dự án trong phần hiển thị thiết kế. Chúng ta có thế lựa chọn thiết kế từ 
menu View đế đưa vào khung nhìn của dự án. Hình 2.1 đưa đến cho chúng ta Form Designer của 
dự án SDE Pocket PC trong khung nhìn Designer. 

Chú ý rằng thành phần mainMenul ở phía dưới của cửa số thiết kế. Khu thiết kế danh 
riêng cho các điều khiển, những điều khiển không có sự thế hiện trực quan, giống như là điều 
khiển MainMenu, điều khiến ContextMenu, điêu khiên Tìmer, và còn nhiêu điêu khiên khác. 

Hình 2.1. SDE Pocket PC trong màn hình Designer view 



Khi Form Designer được sử dụng đế xây dựng ứng dụng, phưong thức 
initìalizeComponent chứa đựng mã nguồn đế xây dựng giao diện của ứng dụng. Mã nguồn 
này có ảnh hướng lớn đến quá trình thực hiện nếu form của bạn chứa đựng một vài điều khiến 
ấn. Trên .NET Compact Framework đề nghị các cửa số được tạo theo hướng từ trên xuống. Ví 
dụ, nếu một panel được đặt trên fonn và panel đó chứa một vài điều khiển, panel đó sẽ được 
thêm vào form, và sau đó các điều khiến mới được thêm vào panel. 

2.3.2 Cửa sổ ToolBox 

Cửa số ToolBox chứa đựng tất cả các điều khiến của .NET Compact Framework mà 
chúng ta có thể thêm vào ứng dụng. Để thêm một điều khiển vào ứng dụng vào lúc thiết kế rất dễ 
như là kéo một điều khiển từ ToolBox và thả vào Forms của ứng dụng trong cửa số Form 
Designer. Hình 2.2 


14 






























Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Hình 2.2. Cửa sổ ToolBox cho dự án SDE Pocket PC. 



2.3.3 Cửa Sổ thuộc tính 

Cửa số thuộc tính chứa đựng tất cả các thuộc tính public của điều khiến đang lựa chọn 
trong cửa sổ Fonn Designer. Bạn có thể thay đối thuộc tính của các điều khiến bằng cách đua giá 
trị vào điều khiến TextBox bên cạnh các tên thuộc tính. Neu thuộc tính có giới hạn số luợng 
giá trị, sau đó hộp thả xuốngđuợc hiến thị bên cạnh tên thuộc tính đó. Neu giá trị của thuộc tính 
là một tập hợp các đối tuợng hoặc một đối tuợng phức tạp, có thế đặc tính đó ở bên cạnh tên 
thuộc tính. Chọn vào đặc tính đó sẽ hiển thị một hộp thoại cho phép chúng ta sửa đổi giá giá trị 
của thuộc tính. Hình 2.3 hiển thị cửa số thuộc tính khi một điều khiến TextBox đuợc chọn. 

Hình 2.3. Cửa số Properties của một điều khiển TextBox 



15 























































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


2.4 Tìm hiểu các nền tảng Window Form 

Các dự án Smart Device Extensions (SDE) phải nhằm vào hệ điều hành Pocket PC hoặc 
Windows CE .NET. Hai nền tảng có các hàm giao diện người sử dụng API khác nhau. Một dự án 
SDE thao tác bằng cách gọi các thư viện khác nhau cho mỗi nền tảng. 

2.4.1 Nền tảng Windows CE .NET 

Dự án Windows CE .NET giống như các dự án ứng dụng Window .NET Framework đầy 
đủ. Trước tiên, nút minimize, nút maximize, và nút close xuất hiện trong hộp điều khiển của ứng 
dụng như chúng ta làm việc trên đối tượng Form .NET Framework đầy đủ. Các nút này có hành 
vi như là trên desktop. Chúng ta có thể loại bỏ các nút đó bằng cách gán thuộc tính ControlBox 
của Form là false. Chúng ta cũng có thế loại bỏ nút minimize và nút maximize bằng cách thiết 
lập các thuộc tính MinimizeBox và MaximizeBox thành false. 

Khi một form ứng dụng Windows CE .NET được tạo bằng phần thiết kế Form của Visual 
Studio.NET, kích cỡ được thiết lập là 640 X 450. Bạn có thể thay đổi thuộc tính Size nếu nó 
không phù hợp. Mặc dù lóp Form được đưa ra thuộc tính FormBorderSytle, thiết lập thuộc tính 
Sizable sẽ không ảnh hưởng tới đường viền của cửa sổ. Những ứng dụng Windows CE .NET 
không thể thay đổi kích cỡ. Nó chỉ có thể thu nhỏ, phóng to hết màn hình, hoặc kích cõ như 
thuộc tính Size. 

2.4.2 Nền tảng Pocket PC 

Các ứng dụng Pocket PC trong tưoưg lai sẽ theo hướng các dự án ứng dụng Windows 
.NET Framework đầy đủ. Trước tiên, một đối tượng MainMenu luôn luôn được thêm vào một 
ứng dụng Pocket PC. Chúng ta có thể loại bỏ menu đó, những hành động đó sẽ là nguyên nhân 
phát sinh ngoại lệ khi tưong tác với Soft Input Panel (SIP). SIP là một phần mềm bổ sung của 
bàn phím QWERTY. 

Cửa sổ ToolBox của Visual Studio .NET chứa đựng một điều khiển inputPanei. Trên 
mỗi Pocket PC điều khiến này cho phép chúng ta tưong tác với SIP. inputPanel cho phép 
chúng ta nâng nên và hạ xuống SIP. inputPanel sê gắn vào ứng dụng khi SIP có khả năng. 
Trong Form phải có một điều khiển MainMenu hợp lệ cho điều khiến inputPanel được thêm vào 
trong Form. Neu không có điều khiển MainMenu trên Form, sau đó một ngoại lệ sẽ được đưa ra 
vào lúc thực thi khi chúng ta cố gắn hiện inputPanei. 

2.5 Làm việc với Form 

Điều khiển Form là nơi chứa các điều khiến của ứng dụng. Điều khiển Fonn hiện diện là 
một cửa sổ chứa các điều khiến của ứng dụng. Lóp Fonn có nhiều thuộc tính tạo ra hành vi khác 
nhau phụ thuộc vào nền tảng (target platíòrm). 

2.5.1 Ảnh hưởng của thuộc tính FormBorderStyle 

Thuộc tính FormBorderSỵtle xác định kiểu đường viền của Form. Giá trị mặc định là 

FormBorderStyle.FixedSingle. 


16 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Trên Pocket PC, thiết lập thuộc tính FormBorderStỵle .None đế tạo một form cùng với 
đường viên và không có tiêu đề. Kiếu Form này có thể thay đổi kích thước và di chuyển trong 
mã nguồn nhưng không thế thay đối bởi người sử dụng. Thiết lập thuộc tính 
FillBorderStyle. FixedSingle hoặc bất kỳ giá trị nào khác sẽ tạo ra một Form bao trùm toàn 
bộ màn hình, và Fonn sẽ không thể di chuyển và thay đổi kích thước. 

Trên WíndoWS CE .NET, thiết lập thuộc tính FormBorderStyle. FixedDialog hoặc 
FormBorderStyle. None sẽ tạo ra một form không có đường viền và tiêu đề. Form sê di chuyến 
và thay đối kích thước chỉ thông qua mã nguồn của chuông trình. Thiết lập thuộc tính 
FormBorderStyle. FixedSingle hoặc bất kỳ giá trị nào khác sẽ tạo Fonn có một kích CÕ trả về 
thông qua thuộc tính Size với đường viên và tiêu đề. Form chỉ có thể thay đối kích thước và di 
chuyển thông qua mã nguồn, và người sử dụng sẽ có thể di chuyển form. 

2.5.2 Sử dụng thuộc tính ControlBox 

Thuộc tính ControlBox của Form xác định hộp điều khiến của Forms có được hiến thị 
hay . Thiết lập thuộc tính ControlBox thành true sẽ hiển thị hộp điều khiển. Thiết lập thuộc tính 
này thành false sẽ ấn hộp điều khiến. 

2.5.3 Thuộc tính MinimizeBox và MaximizeBox 

Trên Pocket PC hộp điều khiển chỉ chứa đựng nhiều nhất một nút, một là nút minimize, 
nhãn X, hoặc nút close, nhãn OK. Trên Windows CE .NET hộp điều khiển có thế chứa đựng nút 
minimize, nút maximize, và nút close. Đe các nút này hiển thị được điều khiến bằng thuộc tính 
MinimizeBox và MaximizeBox. Bảng 2.1 mô tả giá trị vị trí của MìnimizeBox và ảnh hưởng của 
mỗi nền tảng. Bảng 2.3. 


Bảng 2.1. Giá trị thuộc tính MinimizeBox và ảnh hưởng của nó cho môi nên tảng 


Giá trị 

ứng dụng POCKET PC 

ứng dụng WINDOWS CE .NET 

True 

X (nút minimize trên menu bar) 

Nút minimize giống như thông thường 

False 

OK (nút close trên menu bar) 

Không có nút minimize trên thanh tiêu đề 


Bảng 2.2. Giá trị thuộc tính MaxìmìzeBox và ảnh hưởng của nó cho môi nên tảng 


Giá trị 

ứng dụng POCKET PC 

ứng dụng WINDOWS CE 
.NET 

Normal 

ứng dụng sẽ điền đầy vùng desktop, cái mà 

toàn bộ vùng màn hình trừ phần menu start 
và vùng thanh menu chính. 

ứng dụng có kích cỡ như thuộc 
tính Size 

Maximize 

ứng dụng điền đầu màn hình. Nó sẽ ẩn 

menu start, nhưng menu chính sẽ vẫn hiến 
thị. 

ứng dụng phủ toàn bộ vùng 
desktop 


17 













Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


2.5.4 Thuộc tính Size 

Thuộc tính Size xác định kích thước của cửa sổ ứng dụng. Phụ thuộc vào giá trị của thuộc 
tính FormBorderStyle, ứng dụng có thể bỏ qua giá trị thuộc tính Size hoặc thiết lập giá trị kích 
thước đặc biệt cho ứng dụng. Trên Pocket PC 


2.5.5 Thiết lập vị trí của Form bằng thuộc tính Location 

Thuộc tính Location xác định góc trên bên trái của Form. Trên Pocket PC thuộc tính 
Location không có ảnh hưởng trừ khi thuộc tính FormBorderSytle được thiết lập là 
FormBorderSytle .None. Trên Windows CE vị trí của cửa sổ luôn luôn bằng thuộc tính 
Location, trừ khi ứng dụng đưa vào trạng thái phóng to hoặc thu nhỏ hết cỡ. 

2.6 Điều khiển Button 

Lóp System. Wìndows . Forms. Button được .NET bố sung một điều khiến button. Khi 
người sử dụng bấm vào nút lệnh. Chúng ta có thể thao tác sự kiện này bằng sự thực thi 
System. EventHandler. Đoạn mã sau đây là sự thực thi EventHandler cái đó hiển thị thời gian 
hiện hành. 

Prìvate voìd button Clìck(object sender, System.EventArgs e) { 

MessageBox.Show(DateTime.Now.ToShortTimeString() , 

"The Current Time Is", 

MessageBoxButtons.OK, 

MessageBoxIcon.Exclamation, 

MessageBoxDetaultButton.Buttonl); 

} 

Hình 2.4. ứng dụng GiveEmTime thực thi trên Pocket PC 2002 emulator. Nút có nhãn 
What is the Time đã được bấm, và thời gian hiện hành được hiển thị trong hộp thoại. 

Hình 2.4. ứng dụng GiveEmTime chạy trên Pocket PC 2002 emulator. 

lãĩ Pocket PC 2005 — QnQ 

Emulator Help 



18 





















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bảng 2.3. Mã phím được phát sinh bằng Directional Pad trên thiết bị Pocket PC 


Giá trị KeyCode 

Keys.Up 
Keys.Down 
Keỵs.Left 
Keỵs.Rìght 
Keys.Return 


Nút phần cứng liên quan 

Nút trên được bấm 
Nút dưới được bấm 
Nút bên trái được bấm 
Nút bên phải được bấm 
Nút giữa được bấm 


2 .7 Điều khiển TextBox 

Điều khiến cho phép người dùng có thế nhập dữ liệu đầu vào cho ứng. Điều khiến 
TextBox hồ trợ thuộc tính BackColor và ForeColor, không giống như hầu hết các điều khiến 
khác trong .NET Compact Framework. Sự kiện Click không hỗ trợ, nhưng có hỗ trợ các sự kiện 

KeyPress, KeyUp, và KeyDown. Thuộc tính PasswordChar được hô trợ. 

2.8 Điều khiển Labei 

Điều khiến nhãn cho phép chúng ta hiển thị văn bản tới người sử dụng. Thuộc tính Text 
của điều khiến xác định văn bắn sẽ được hiển thị tới người sử dụng. Văn bản hiến thị có thể có 
sự căn lề khác nhau dựa vào thuộc tính TextAlign. Thuộc tính TextAlign có thể nhận các giá 

trị là TopLeft, TopCenter, và TopRight. 


2.9 Điều khiển RadioButton 

Nút điều khiển Radio đưa tới người sử dụng một dãy các giá trị lựa chọn loại trừ nhau. 
Khi một nút radio trong một nhóm được chọn, các nút khác sẽ tự động bị bỏ chọn. 

Lóp RadioButton có hai sự kiện được đưa ra khi trang thái chọn của RadioButton thay 
đối: Click và Checkedchanged. Sự kiện Click phát sinh khi người sử dụng chọn vào nút radio. 
Chúng ta có thể thao tác với sự kiện này như là đối với sự kiện Click của lớp button. Sự kiện 
CheckedChanged được phát sinh khi trạng thái chọn của RadìoButton thay đổi bằng lập trình 
hay giao diện đồ hoạ. 

Sự kiện Click sẽ không phát sinh nếu thuộc tính Checked của RadioButton được thay 
đổi bằng lập trình. 

ứng dụng demo Arnie. exe, làm thế nào để sử dụng một nhóm các điều khiển. Hình 2.5 
cho thấy ứng dụng chạy trên Pocket PC emulator. 


Hình 2.5. ứng dụng Arnie chạy trên Pocket PC 2002 emulator. 


19 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 



Sau đây là đoạn mã demo thao tác với sự kiện Checkedchanged. 

prìvate voìd radìoButton2 CheckedChanged(object sender, 

System.EventArgs e) { 
if(this.radioButton2.Checked) 

MessageBox.Show 

("Wrong, The Terminator (1984) O.J Simpson almost got the 

role...", 

"Wrong!"); 

} 

2.10 Điều khiển CheckBox 

Điều khiến CheckBox giông nhu điêu khiên RadioButton. Điêu khiên này đua đên cho 
nguời sử dụng danh sách các lựa chọn. Điều khác là điều khiển checkBox có thể có nhiều lựa 
chọn trong cùng một lúc, trong khi điều khiển RadioButton lựa chọn loại trừ. 

Điều khiển CheckBox cung câp thuộc tính Checkstate, xác đinh điêu khiên nào đuợc 
chọn. Thuộc tính Checkstate thực chất là một bảng liệt kê. Thành phần của nó là Unchecked, 
Checked, và Indetermìnate. Trạng thái Indetermìnate chỉ có thể duợc sử dụng khi thuộc tính 
ThreeState của điêu khiên CheckBox đuợc thiêt lập là true. Khi CheckState là Indeterminate 
và thuộc tính ThreeState là true, điều khiển đuợc kh oanh thảnh ô vuông. Có nghĩa là trạng thái 
chọn không thể kiếm soát. Điều khiển sẽ không trả kết quả tới nguời sử dụng khi chọn trong suất 
quá trình thuộc tính AutoCheck đuợc thiết lập là false. Khi thuộc tính AutoCheck đuợc thiết 
lập true, khi đó có thế bấm chọn trên điều khiến. 

ứng dụng Apples.exe là một ví dụ khác đon giản là xác định loại táo nguời sử dụng 
thích. Điều khiển checkBox trên cùng có nhãn là “I like apples.”. Các điều khiển checkBox khác 
có nhãn cùng với loại táo khác nhau và một trạng thái mờ mờ cho đến khi checkBox có nhãn “I 
like apples” đuợc chọn, khi đó nguời sử dụng lựa chọn loại táo anh ta hoặc cô ta thích. Hình 2.6 
cho chúng ta thấy ứng dụng chạy trên Pocket PC emulator. 


20 


















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Hình 2.6. Các trạng thái của điều khiển CheckBox chạy trên Pocket PC 2002. 



2.11 Điều khiển ComboBox 

Điều khiển ComboBox là điêu khiên thê hiện một danh sách các lựa chọn trong sự hạn chê 
của màn hình. ComboBox xuất hiện nhu là điều khiển TextBox cùng với một mũi tên bên tay 
phải. Một danh sách lựa chọn thả xuống duới điều khiến khi nguời sử dụng chọn vào mũi tên. 
Khi nguời sử dụng lựa chọn một tùy chọn hoặc chọn lại mũi tên, danh sách các tuỳ chọn sẽ cuộn 
lên. 

Đe thêm một mục vào điều khiến ComboBox có thế hoàn thành lúc thiết kế và lúc thực thi. 
Đe thêm một mục vào ComboBox lúc thiết kế, đon giản là chọn ComboBox trong Form Designer. 
Sau đó chọn vào phần bên phải tên thuộc tính Items trong cửa số thuộc tính. Nó sẽ đua đến một 
hộp thoại String Collection Editor (sem hình 2.7). Trong hộp thoại String Collection Editor, đua 
vào danh sách các mục sẽ xuất hiện trong ComboBox. Mồi mục phải xuất hiện trên cùng một 
dòng. 

Hình 2.7. Hộp thoại String Collection Editor. 



21 



































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Các mục có thể được thêm vào điều khiển ComboBox lúc thực thi. Điều này có thế hoàn 
thành bằng hai cách: 

Cách 1: Gọi phưong thức Add trên thuộc tính tập họp Items của điều khiến ComboBox. 
Các mục có thế loại bỏ thông qua phưong thứ Remove trên tập họp Items, hoặc tất cả các mục có 
thể loại bỏ bằng cách gọi phưong thức Clear. Đoạn mã sau thêm ba chuỗi vào điều khiến 

ComboBox có tên comboBoxl 

comboBoxl.Items.Add("Hi"); 
comboBoxl.Items.Add("Howdỵ"); 
comboBoxl.Items.Add("Wuz Up"); 

Cách 2: Chúng ta có thế thêm vào ComboBox lúc thực thi bằng cách ràng buộc điều khiến 
với một đối tượng tập hợp. Điều này được hoàn thành bằng cách thiết lập DataSource với một 
đối tượng tập họp. Khi ComboBox cố gắng thêm một mục vào danh sách, nó sê gọi phưong thức 
ToString trên mỗi mục trong DataSource và thêm vào danh sách lựa chọn. Chuỗi có thế tuỳ 
biến bằng cách thiết lập thuộc tính DisplaỵName của điều khiến ComboBox. ComboBox sẽ gọi 
thuộc tính riêng biệt trong thuộc tính DisplayName và thêm chuỗi trả về vào danh sách lựa chọn. 

Đoạn mã Listing 2.1 mô tả cách ràng buộc một ComboBox với một danh sách đối tượng 
tuỳ biến. Lớp Customer là một lớp tuỳ biến lưu trữ tên của khách hàng. Lóp có một thuộc tính 
FullName, thuộc tính này lưu trữ tên đầy đủ. Khi ComboBox được giới hạn trong phưong thức 

LoadCustomer, thuộc tính FullName được thiêt lập như là DìsplayName. 

Listing 2.1 

class Customer { 
string m Fìrst; 
string m Mìddle; 
string m Last; 

public Customer(string first, string middle, strìng last) { 
m First = (fìrst == null) ? string.Empty : first; 
m Middle = (middle == null) ? string.Empty : mìddle; 
m Last = (last == null) ? string.Emptỵ : last; 

} 

publìc strìng FirstName { 
get { return m First; } 

} 

public strìng MiddleName { 
get { return m Mìddle; } 

} 

public strìng LastName { 
get { return m__Last; } 

} 

statìc strìng FullNameWithInitial = "{0} {1}. {2}"; 

static strìng FullNameNoInitial = "{0} {1}"; 
public strìng FullName { 
get { 

return (m Middle.Length >0) ? 


22 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


string.Format(FullNameWithInitial, m First, m Middle[0], m Last) : 
string.Format(FullNameNoInìtìal, m First, m Last) ; 

} 

} 

} 

prìvate voìd LoadCustomers() { 

if(customers != null) 
return; 

customers = new Customer[6]; 

custoraers[0] = new Customer("Ronnìe", "Donnell", "Yates"); 
customers[1] = new Customer("Moya", "Alicia", "Hines"); 
customers[2] = new Customer("Veronìca", "Christine", "Yates"); 
custoraers [3] = new Customer("Diane" , "Taylor"); 

customers[4] = new Customer("Kindell", "Elisha", "Yates"); 
custoraers[5] = new Customer("Zìon", "Donnell", "Yates"); 

this.comboBoxl.DataSource = customers; 
this.comboBoxl.DisplayMember = "FullName"; 

} 

CÓ hai cách đế lấy mục đang được chọn trong điều khiển ComboBox. Thứ nhất, thuộc tính 
Selectedindex trả về chỉ số của mục đang chọn. Chỉ số này có thể được sử dụng đế truy cập 
mục đang chọn từ thuộc tính Items của điều khiến ComboBox. Đoạn mã sau minh hoạ thuộc tính 

Selectlndex: 

string selltem = comboBoxl.Items[comboBoxl.Selectedlndex] .ToString() ; 

Điều khiến ComboBox cung câp thuộc tính Selecteditem, thuộc tính này trả vê một tham 
chiếu đến mục đang chọn. Một là chúng ta có thể tham chiếu đến mục đang chọn, chúng ta 
không cần phải đưa chỉ số vào thuộc tính Items . Đoạn mã sau mô tả cách sử dụng thuộc tính 

Selectedltem: 

string selltem = comboBoxl.Selectedltem.ToString() ; 

2.12 Điều khiển ListBox 

ListBox sẽ được sử dụng nếu chúng ta có đủ không gian màn hình đế hiển thị một vài 
tuỳ chọn cho người sử dụng trong một lần. 

ComboBox và ListBox có các thuộc tính và các phưong thức giống nhau. Bao gồm thuộc 
tính tập hợp Items và các thưong thức Add, Remove, và Clear trên thuộc tính Items . Ví dụ, 
đoạn mã sau thêm chuỗi vào điều khiến LìstBox lúc thiết kế. 

listBoxl.Items.Add("Hi"); 
listBoxl.Items.Add("Howdy"); 
listBoxl.Items.Add("Wuz Up"); 

Chúng ta có thể thêm vào điều khiến ListBox lúc thực thi bằng cách gắn ListBox với 
một tập họp. Trong quá trình gắn một điều khiển LìstBox giống với quá trình trong điều khiến 
ComboBox. Trước tiên, thiết lập DataSource với một tập hợp. Sau đó, thiết lập thuộc tính 
DisplayMember với một mục trong nguồn dữ liệu, mục này sê được hiến thị như là một chuỗi. 

prìvate voìd LoadCustomers() { 


23 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


if(customers != null) 
return; 


customers = new Customer[6]; 
customers[0] = new Customer("Ronnie", 
customers[1] = new Customer("Moya", " 
customers[2] = new Customer("Veronica 
customers[3] = new Customer("Diane", 
customers[4] = new Customer("Kindell" 
custoraers[5] = new Customer("Zìon", " 


"Donnell", "Yates"); 
Alicia", "Hines"); 

", "Chrìstine", "Yates") 
"Taỵlor"); 

, 'Elisha", Yates") ; 
Donnell", "Yates"); 


this.lìstBoxl.DataSource = customers; 
this.lìstBoxl.DisplayMember = "FullName"; 

} 

ListBox CÓ hai thuộc tính Selectedlndex và Selectedltem cho phép truy cập mục 
đang chọn. 


2.13 Các điều khiển khác 

• NumericUpDown 

• DomainUpDown 

• ProgressBar 

• StatusBar 

• TrackBar 

• ToolBar 

• MainMenu 

• ContextMenu 

• Tìmer 

• OpenFileDialog và SaveFileDìalog 

• Panel 

• HScrollBar và VScrollBar 

• ImageList 

• PictureBox 

• Listview 

• TabControl 

• TreeView 

• DataGrìd 


24 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 3 Khả năng kêt nôi mạng băng .Net Compact 
Framework 

3.1 Socket s 

Socket là chuẩn cho truyền thông với các máy tính trên mạng cục bộ (LAN) và mạng 
diện rộng (WAN), giống nhu là Internet. Hai máy tính giao tiếp với mồi máy khác bằng cách sử 
dụng Socket, sau đó nó trở thành giao thức phổ biến khi mà một máy tính đang mong chờ kết nối 
để nhận một kết nối, và một máy khác tạo kết nối khởi tạo. 

• Máy tính mong chờ nhận một kết nối, host hoặc server, lắng nghe kết nối vào trên 
một cổng nào đó. Máy tính có một địa xhỉ IP duy nhất, giống nhu là 172.68.112.34, và hàng 
nghìn cổng sẵn sàng, nó sẵn sang cho nhiều chuông trình cùng lắng nghe kết nối, mỗi kết nối sử 
dụng một cổng riêng. 

• Máy tính tạo ra khởi tạo kết nối (client), xác định địa chỉ IP của máy mong chờ 
kết nối (server). Neu biết đuợc tên của máy mong chờ kết nối nhu là www.mycomputer.org, 
chúng ta có thế sử dụng DNS tra cứu đế xác định địa chỉ IP liên quan đến tên. 

• Client quyết định cổng nào kết nối với host. Ví dụ: Web servers luôn luôn lắng 
nghe trên cổng 80, vì vậy máy tính tnuốn kết nối với máy Web server khác quá trình luôn biết 
nó cần thiết kết nối trên cổng 80. ứng dụng thuờng sử dụng một luợng lớn các cống không giống 
nhau, đuợc sử dụng bởi bất kỳ ai, nhu là 10998. Phạm vi số hiệu cống mà ứng dụng có thế sử 
dụng phụ thuộc vào hệ điều hành. Một số hệ điều hành dự trữ một số số hiệu cống đặc biệt, ví dụ 
1024. Để an toàn nên chọn các cổng từ 2000 và 60000. 

• Client có thể kết nối tới địa chỉ IP và số hiệu cổng. Host nhận kết nối. Khi đó tồn 
tại một kết nối Socket giữa hai máy tính. 

• Client và host gửi các gói dữ liệu qua lại. 

Trong phần này chúng ta học cách thao tác kết nối Socket bằng .NET Compact 
Framework. 

3.1.1 Giao thức: TCP/IP, UDP 

Tống quan, lập trình Socket sử dụng giao thức Internet để gửi các gói tin giữa hai máy. 
Có hai kiểu gói tin sử dụng đế gửi dữ liệu thông qua giao thức Internet: 

Gói tin TCP: 

Đây là kiểu gói tin thuờng đuợc sử dụng trên Internet đế truyền dữ liệu đi xa, giao thức 
của gói tin TCP trên giao thức Internet gọi là mạng TCP/IP. Neu một máy tính gửi một gói tin 
TCP qua một kết nối Socket, dữ liệu trong gói đó đuợc bảo đảm tới đích mà không có lỗi. Neu 
gói tin tới đích nhung có lồi, sau đó dữ liệu lại đuợc gửi lại. Neu gói tin không tới đích trong 
khoảng thời gian cho phép, sau chức năng thuờng đuợc gọi đế gửi báo báo gói tin có lồi. Cách 


25 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


kiểm tra lồi thay đối tuỳ theo từng nền tảng (platíorm), nhưng chúng ta sè nghiên cứu quá trình 
xử lý này chi tiết cho .NET Compact Framework. 

Gói tin UDP 

Gói tin này khác với gói tin TCP, bởi vì nó không đảm bảo gói UDP sẽ tới đích hoặc dữ 
liệu sẽ không có lỗi. Tuy nhiên, sự thiếu đi quá trình kiếm tra lồi có nghĩa là sử dụng gói tin UDP 
làm cho phần đầu của gói tin nhỏ hon, vì vậy chuông trình có thể truyền dữ liệu nhanh hon. Một 
ứng dụng tốt sử dụng gói tin UDP là điện thoại Internet 

3.1.2 Sự thực thi của IP: IPv4 hay IPv6 

Quá trình xử lý của kết nối máy khách tới máy chủ bao gồm xác định địa chỉ IP của máy 
chủ và sau đó tạo kết nối. Sự phức tạp của quá trình truyền đi và truyền lại đúng địa chỉ là trách 
nhiệm của giao thức Internet. Giao thức này có một vài phiên bản. Giao thức Internet phiên bản 
4, IP4 là phố biến nhất được sử dụng trên Internet. Một địa chỉ IPv4 bao gồm bốn phần 8 bít. 
Một địa chỉ IPv4 gồm bốn phần, mỗt phần bao gồm các số thập phân từ 0 đến 255, các phần 
được cách nhau bởi dấu giống như là 172 . 68 . 112 . 34 . 

Ngày nay đế kết nối với thế giới, IPv4 không cung cấp đủ địa chỉ duy nhất cho mỗi máy 

tính. 

Phiên bản mới nhất của giao thức IP là 6, thường viết là IPv6. Nó không được sử dụng 
phổ biến. IPv6 bao gồm tăng cường tính bảo mật và địa chỉ. IPv6 sẽ cung cấp đủ địa chỉ IP duy 
nhất cho mỗi máy tính trong tưong lai. 

.NET Compact Framework hồ trợ nhiều hon cho phiên bản trước (IPv4). Nó không hồ trợ 
giao thức IPv6. Trong phần này chúng ta chỉ tìm hiểu về giao thức IPv4. 

3.2 Lập trình Socket với .NET Compact Framework 

Lóp System.Net.Sockets.Socket. Thủ tục để nhận một lóp Socket kết nối với máy ở 
xa phụ thuộc vào máy tính đó, tuy nhiên quá trình xử lý đế đọc và ghi dữ liệu là giống nhau. 

Đe sử dụng các lớp xử lý mạng trong .NET Compact Framework, chúng ta phải khai báo 
không gian tên System.Net. Ví dụ: using System.Net. 

3.2.1 Tạo kết nối từ máy khách tới máy chủ (Client) 

Đe tạo một kết nối thành công, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu lớp 
System.Net.EndPoint. Đe lưu giữ thông tin về điếm cuối noi mà kết nối đến: địa chỉ IP của 
máy chủ và số hiệu cổng mong muốn. Để thiết lập đúng điểm cuối và sử dụng nó đế kết nối 
Socket tới máy chủ, chúng ta làm theo các bước sau: 

Bước 1: Khai báo biến điếm cuối (EndPoint) và biến Socket. 

Bước 2: Điếm cuối gồm thông tin địa chỉ và số hiệu cống. Có hai cách đế làm điều này, 
phụ thuộc vào địa chỉ của máy chủ, giống như là: 172 . 68 . 25 . 34 , hoặc tên DSN của máy chủ, 

như là www . mycomputer . net. 


26 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Tìm địa chỉ IP của một máy chủ: 

Neu chúng ta biết địa chỉ IP của máy chủ, sử dụng iPAddress trong cấu trúc. Ví dụ sau 
mô tả kh ởi tạo một điểm cuối, máy chủ có địa chỉ IP là 17 2 . 6 8 . 2 5 . 3 4 , và cổng 9981: 

EndPoint 1 EndPoint = new IPEndPoint( IPAddress.Parse( 

"172.68.25.34"), Convert.Tolnt16(9981)); 

Neu chúng ta không biết địa chỉ IP, chúng ta phải dùng DSN đế tìm địa chỉ IP của máy 

chủ thông qua tên. DSN tìm kiếm trả lại địa chỉ IP tuông ứng với tên. Đoạn mã sau là một trường 

hợp: 

IPHostEntrỵ 1 IPHostEntrỵ = Dns.Resolve ("www.mycomputer.net") ; 

EndPoint 1 EndPoìnt = new IPEndpoint(l IPHostEntry.AddressList[0], 

9981); 

Bước 3: Sử dụng điếm cuối (EndPoint) đế thử kết nối Socket tới máy chủ. Chúng ta phải 
sử dụng mệnh đề try/catch ở đây, bởi vì thử kết nối sẽ đưa ra một ngoại lệ nếu có vấn đề, như 
máy chủ từ chối không chấp nhận kết nối hoặc máy chủ không tồn tại,... 

Ví dụ sau mô tả ba bước ở trên: 


try 

{ 

Socket 1 Socket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 

SocketType.stream, ProtocolType.Tcp); 
l_Socket.Connect(1 EndPoint); 
if (l_Socket.Connected){ 

// l_Socket bầy giò có thể gửi và nhận dữ liệu 

} 

} 

catch (SocketException e) 

{ /* Đưa ra thông báo lỗi,... */ } 

3.2.2 Tạo kết nối từ máy chủ lằng nghe từ máy khách (Host) 

Chúng ta có thể thu được một kết nối Socket từ máy tính ở xa bằng cách đảm nhiệm như 
là máy chủ. Khi một thiết bị như máy chủ, nó đợi nhận kết nối từ các máy khách. Đe tạo kết nối 
để thiết bị của chúng ta như là máy chủ, chúng ta phải thiết lập một Socket lắng nghe trên một 
cống đến khi một ai đó gửi một yêu câu kết nối đến thiết bị của chúng ta. Sau đây là các bước tạo 
Socket lắng nghe trên một cống đế cho máy khác kết nối tới: 

Bước 1: Tạo một Socket để lắng nghe kết nối. 

Bước 2: Ràng buộc Socket lắng nghe trên một cống. Nó chỉ lắng nghe kết nối trên một 


Bước 3: Gọi Accept () trên Socket lắng nghe nhận được từ Socket khác khi một ai đó kết 
nối tới. Đoạn mã có thể đọc và ghi Socket nhận được, và Socket tiếp tục đợi kết nối mới. 

Ví dụ sau mô tả ba bước ở trên: 


m listenSocket = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, 
SocketType.stream, ProtocolType.Tcp); 

m listenSocket.Bìnd(new IPEndPoìnt(IPAddress.Any, 8758)); 
m listenSocket.Listen((int)SocketOptìonName.MaxConnections); 


27 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


m connectedSocket = m listenSocket.Accept(); 
if (m connectedSocket != null) 

{ “ 

if (m connectedSocket.Connected) 

{ 

// Someone has connected to us. 

} 

} 

3.2.3 Gửi và nhận trên Socket đã kết nối 

Một Socket được kết nối tới máy tính ở xa. Nó có thế sử dụng gửi và nhận dữ liệu. Cách 
đơn giản nhất đế làm việc này là gọi Socket. Send () đế gửi dữ liệu và Socket. Receìve () nhận 
dữ liệu. 

3.2.3.1 Gửi dữ liệu vào một Socket cùng vói Socket. Send 

Socket. Send () có bốn thành phần nạp chồng, mỗi thành phần là một mức khác nhau của 
điều khiển thông qua cái được gửi: 

- Send (Byte [ ] buf fer): Gửi tất cả mội thứ bên trong mảng byte buffer. 

Send(Bỵte[] buffer, SocketFlags socketFlags) Gửi tât cả mọi thứ trong 
buffer cùng với sự hạn chế riêng thông qua cách dữ liệu đi như thế nào. 

Send(Byte[] buffer, Int32 size, SocketFlags socketFlags) : Gửi tất cả dữ 

liệu trong buffer tuỳ theo kích cỡ size. Neu chúng ta muốn gửi chỉ một phần của một buffer, sau 
đó có thế chỉ rõ SocketFlags. None sử dụng mặc định hành vi gửi. Ví dụ, đế gửi 16 byte đầu 
tiền của mảng, chúng ta có thế sử dụng l_Socket. Send (l_buffer, 16, SocketFlags .None) . 

Send(Byte[] buffer, Int32 offset Int32 size, SocketFlags 
socketFlags): Giống như thành phần trên chỉ khác là chúng ta có thế chỉ rõ chỉ số bắt đầu của 
mảng. Ví dụ, để gửi từ byte tứ 3 đến bute thứ 7 của mảng, chúng ta có thể sử dụng như sau: 

l_Socket.Send(l_buffer, 2, 6, SocketFlags.None); 

Phương thức Send trả vể số byte gửi thành công, vấn đề này cùng với phương thức 
sendO dường như giống nhau rất nhiều việc biến đổi tất cả mọi cái chúng ta muốn gửi vào 
mảng các byte đế gửi thông qua Socket. .NET Compact Framework hồ trợ hai lóp rất hữu ích, 
System. Text. Encoding và System.Convert, hai lớp này giúp chuyến đổi kiểu dữ liệu cơ bản 
thành mảng các byte để có thể gửi qua Socket. 

Cách dễ nhất đế tìm hiếu cách sử dụng lớp Encodìng và Convert là xem ví dụ. Sau đây 
là ví dụ Socket có tên là i_Socket đã tồn tại và đã được kết nối: 

• Gửi một chuỗi sử dụng mã hoá ASCII : 

1 Socket.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Send me") 

• Gửi một chuỗi sử dụng mã hoá Unicode: 

1 Socket.Send(Encoding.Unicode.GetBytes("Send me") 

• Gửi một Số nguyên có giá trị 2003: 


28 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


1 Socket.Send(Encoding.ASCII.GetBỵtes(Convert.ToString(2003)) 

• Gửi một Số thực CÓ giá trị 2.7: 

1 Socket.Send(Encoding.ASCII.GetBỵtes(Convert.ToString(2.71)) 

3.23.2 Nhận dữ liệu từ từ Socket bằng Socket. Receive 

Nhận dữ liệu từ một Socket thông qua phuơng thức Socket.Receive. Receive có bốn 
thành phần nạp chồng, giống nhu thành phần nạp chồng của Socket. Send. Mồi thành phần nạp 
chồng trả về số byte đọc thành công: 

- Receive (Byte [ ] buf fer): Thành phần này nhận dữ liệu trong bộ đệm. 

Receive (Byte[] buffer, SocketFlags socketFlags) Thành phân này nhận dữ 
liệu trong bộ đệm bằng cách sử dụng cờ đế chỉ ra dữ liệu đuợc lấy nhu thế nào. 

Receive (Byte[] buffer, Int32 size, SocketFlags socketFlags) Thành 
phần này nhận tuỳ theo kích cữ của dữ liệu trong bộ đệm. Neu dữ liệu nhiều hon dữ liệu sẵn 
sàng, nó đuợc bỏ qua. Chúng ta có thể nhận dữ liệu còn lại bằng cách gọi lại Receive. Neu 
chúng ta chỉ muốn nhận những byte mà chúng ta không nhận đuợc, sau đó chúng ta có thế chỉ 
SocketFlags . None đế sử dụng mặc định cho hành động gửi. Ví dụ đế nhận 16 byte đầu tiên của 
dữ liệu sẵn sàng, sử dụng l_Socket. Receive (l_buf fer, 16, SocketFlags .None) 

Receive (Byte[] buffer, Int32 offset Int32 size, SocketFlags 
socketFlags) Thành phần này giống nhu thành phần truớc, chỉ khác là chúng ta có thể chỉ ra 
chỉ số trong mảng đế sử dụng bắt đầu ghi dữ liệu vào mảng. Ví dụ, để nhận 7 byte dữ liệu trong 
bộ đệm bắt đầu từ vị trí thứ 3 trong bộ đệm, sử dụng đoạn mã sau: 

l_Socket.Receìve(1 buffer, 2, 6, SocketFlags.None); 

CÓ kỹ thuật cho phép chuyển đổi dữ liệu đế gửi từ Socket ra mảng, kỳ thuật đơn giản nhất 
là chuyển đổi mảng byte trong kiểu dữ liệu cơ bản. Nhu phần truớc, lóp Encoding và Convert 
cung cấp phuơng tiện cho chuyến đối, và chúng ta sẽ xem trong ví dụ. Đầy là ví dụ thừa nhận dữ 
liệu đã đuợc nhận trong mảng Byte có tên là 1 Buf fer: 

• Chuyến đối các byte nhận đuợc trong một chuỗi ASCII : 

string 1 ASCII = Encoding.ASCII.Getstring(1 Buffer); 

• Chuyển đổi các nhận đuợc trong một chuỗi Unicode: 

string 1 ASCII = Encoding.Unicode.Getstrìng(1 Buffer) ; 

• Chuyến đối các byte nhận đuợc, cái đó là mã ASCII text integer: 

int 1 Integer = Convert.ToInt32(Encoding.ASCII.Getstrìng(1 Buffer)); 

• Chuyến đối các byte nhận đuợc, cái đó là mã ASCII text integer, into a Double: 

Double 1 Double = Convert.ToInt32(Encoding.ASCII.Getstring(1 Double)); 


29 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bảng 3.1. Danh sách các thành phần chuyến đổi được hồ trợ bởi lớp Convert trên .NET 
Compact Framework. 


Bảng 3.1. Lớp Convert trên .NET Compact Framework 


Phương thức 

Tên của các kiểu dữ liệu đầu vào được chấp nhận 

ToBoolean 

object, bool, sbyte, char, byte, short, ushort, int, uìnt, 
long, string, float, double, decimal 

ToChar 

object, char, sbyte, bỵte, short, ushort, int, uint, long, 
ulong, strìng, float, double, decimal 

ToSBỵte 

object, bool, sbỵte, char, byte, short, ushort, int, uint, 
long, ulong, float, double, decimal, string 

ToByte 

object, bool, byte, char, sbyte, short, ushort, int, uìnt, 
long, ulong, float, double, decimal, string 

ToIntl6 

object, bool, char, sbyte, byte, ushort, int, uint, short, 
long, ulong, float, double, decimal, string 

ToUIntl6 

object, bool, char, sbỵte, byte, short, int, ushort, uint, 
long, ulong, float, double, decimal, strìng 

ToInt32 

object, bool, char, sbỵte, byte, short, ushort, uint, int, 
long, ulong, float, double, decimal, string 

ToUInt32 

object, bool, char, sbyte, byte, short, ushort, int, uìnt, 
long, ulong, float, double, decimal, string 

ToInt64 

object, bool, char, sbyte, byte, short, ushort, int, uint, 
ulong, long, float, double, decimal, string 

ToUInt64 

object, bool, char, sbỵte, bỵte, short, ushort, int, uint, 
long, UInt64, float, double, decimal, string 

ToSingle 

object, sbyte, byte, char, short, ushort, int, uint, long, 
ulong, float, double, decimal, strìng, bool 

ToDouble 

object, sbyte, byte, short, char, ushort, int, uìnt, long, 
ulong, float, double, decimal, strìng, bool 

ToDecimal 

object, sbyte, byte, char, short, ushort, int, uìnt, long, 
ulong, float, double, string, decimal, bool, DateTime 

ToDateTìme 

object, string 

ToString 

Object, bool, char, sbyte, byte, short, ushort, int, uint, 
long, ulong, float, double, decimal, Decimal, DateTìme 

ToBase64Strìng 

byte [ ] 

byte[]FromBase64 
string 

string 

ToBase64CharArra 

y 

byte [ ] 

bỵte[]FromInt64C 
harArray 

char [ ] 


3.3 Tuần tự hóa đối tượng để truyền qua Socket 

Phiển bản desktop của .NET Framework cho phép tuần tự hóa hầu hết kiếu đối tượng 
thành mảng các byte, để có thể gửi qua Socket. Các đối tượng phức tạp, người phát triển thực thi 
giao diện iSerializable, cùng với mã tuần tự (serialize) và hồi phục (deserialize) đối tượng dữ 
liệu. 

.NET Compact Framework không hỗ trợ những chức năng này. Lóp DataSet là lóp duy 
nhất có thể tự tuần tự hóa. Thông thường lớp DataSet được sử dụng như là một cơ sở dữ liệu 
quan hệ trong bộ nhớ. Nó là một ý tưởng cho bộ đệm dữ liệu nhỏ dựa vào máy chủ ở xa trong 
khi duy trì cấu trúc quan hệ của dữ liệu. DataSet có thế lưu trữ tất cả các kiểu dữ liệu cơ bản 
trên .NET Compact Framework. 


30 
























Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


3.4 Sử dụng gói UDP 

Như đã đề cập, có hai kiểu gói tin thường được sử dụng để truyền tin trên mạng. Kiểu 
chung nhất, gói TCP phải chọn cho gần như tất cả các trường họp bởi vì nó đảm bảo rằng dữ liệu 
đến không bị hư hỏng hoặc ngược lại trả lại tín hiệu lồi nếu có một vấn đề gì mà không thể sửa 
chữa. 

Gói tin UDP rất hữu ích cho các ứng dụng dòng thời gian thực. 

Gói tin UDP khác gói tin TCP trong cách mà chúng kết nối, giao thức TCP là giao thức 
hướng kết nối, điều này có nghĩa là chúng ta cần kết nối với một Socket trên máy tính ở xa trước 
khi chúng ta có thế gửi hoặc nhận dữ liệu bằng Socket. Giao thức kết nối không yêu cầu bất kỳ 
kết nối nào được thiết lập trước khi có gắn gửi hoặc nhận dữ liệu. Neu không có một lắng nghe 
trên địa chỉ IP và cổng noi mà gói UDP được gửi, sau đó gói tin đon giản là bị mất. 

Cách đon giản nhất đến làm việc với gói UDP là sử dụng lớp udpClient, lớp này được 
.NET Compact Framework hồ trợ. Lớp udpClient cho phép các lập trình viên gửi các byte tới 
nhóm ở xa. udpClient cho phép người phát triến nhận byte từ nhóm ở xa hoặc từ bất kỳ người 
nào cố gắng gửi dữ liệu tới cổng mà udpClient lắng nghe. Quan tâm đến các cấu trúc và 
phưong thức được Udpciient sử dụng sau: 

void Connect (strìng hostname, Int32 port) Thiêt lập kêt nôi tới một máy tính 
CÓ địa chỉ IP tuông ứng được chỉ ra bởi tên máy chủ (hostname) và số hiệu cổng (port). Sau đó 
sử dụng phưong thức Send (Byte [ ] dgram, Int32 bytes) sẽ gửi dữ liệu đến vị trí được chỉ ra 
trong phân kết nối. Phưong thức này trả về kiếu voìd bởi vì không có khái niệm kết nối thảnh 
công khi sử dụng gói UDP. Phưong thức này chỉ đon thuần là tạo đế gửi dữ liệu tới một địa chỉ 
IP và số hiệu cổng. 

void Connect(IPAddress addr, Int32 port) Giông như phưong thức trước, 
ngoại trừ cho phép bạn chỉ ra máy tính ở xa bằng iPAddress và port. Đoạn mã ví dụ: 

1 UdpClient.Connect(IPAddress.Parse("172.68.25.34"), 9981) 

- void Connect (IPEndpoint endPoìnt) Ket nối với máy Ở xa bằng cách chỉ ra 
endPoint. 

Int32 Send(Bỵte[] dgram, Int32 bytes, IPEndPoìnt endPoint) Gửi tât cả 
bytes của bộ đệm dgram tới máy tính có địa chỉ IP và cống được chỉ ra trong endPoint. 

Send(Byte[] dgram, Int32 bytes, string hostname, Int32 port) Gửi tâtcả 
các bytes của bộ đệm dgram tới máy tính có địa chỉ IP tưong ứng với hostname và cổng, như 
trong đoạn mã ví dụ sau: 


Send(aBuffer, aBuffer.Length, "www.mycomputer.net", 9981) 


31 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Phương thức trên trả về số byte gửi. 

- Send (Bỵte [ ] dgram, Int32 bytes) Gửi tổng số byte của bộ đệm tới máy chủ ỏ'xa 
đươc chỉ ra trong phương thức kết nối. Để sử dụng thành phần nạp chồng, chúng ta trước tiền 
phải gọi Connect, vì vậy udpClient biết nơi gửi gói UDP. Phương thức này trả về số byte gửi 
được. 

Receive (ref IPEndPoìnt remoteEP) Đợi đê nhận dữ liệu từ EndPoìnt. Chúng ta 
CÓ thế tạo một EndPoint tham chiếu đến một địa chỉ IP và cống, hoặc chúng ta có thế thiết lập 
EndPoint đế nhận dữ liệu từ bất kỳ địa chỉ IP và port. EndPoint được cập nhật sau khi dữ liệu 
được nhận cho biết nơi dữ liệu đến. 


Viết mã cho UdpClient 

Đoạn mã này mô tả cách thiết lập một udpClient, sau đó gửi gói tin UDP tới máy tính 
có địa chỉ IP là 192.168.0.200, cổng 8758. Chú ý là thông qua gọi phương thức 

UdpClient. Connect () . UdpClient biêt nơi gửi gói tin UDP khi UdpClient. Send () được gọi, 
nhưng không có kết nối liên tục. 

IPEndPoint senderip = new 

IPEndPoint(IPAddress.Parse("192.168.0.200"), 

Convert.ToInt32 (8758)) ; 

UdpClient 1 UdpClient = new UdpClientO; 

1 UdpClient.Connect(senderlP); 

for (int i = 0; i < 20; i++) 

{ 

1 UdpClient.Send(Encoding.ASCII.GetBytes("Hello UDP 1"), 

Encoding.ASCII.GetBytes("Hello^UDP 1").Length); 

System.Threading.Thread.Sleep(1000); 

} 

l_UdpClient.Close (); 

Sau đây đoạn mã tạo một vòng lặp. Mồi lần lặp của khối lặp và lắng nghe trên cống 8758 
đến khi nó nhận một gói tin từ bất kỳ địa chỉ IP nào. 

IPEndPoìnt listenerip = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 8758); 

UdpClìent listener = new UdpClìent(listenerlP); 

for (int i = 0; i < Convert.ToIntl6(this.txtMaxPackets.Text); i++) 

{ 

// Now receive the three datagrams from the listener 
IPEndPoint receivedlPInto = new IPEndPoint(IPAddress.Anỵ, 0); 

byte[] data = listener.Receìve(ref receivedlPInío); 

this.textBoxl.Text += ("GOT: " + 

Encoding.ASCII.Getstring(data, 0, 

data.Length) + " FROM: " + receìvedlPInto.ToStrìng() ) ; 

} 


32 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


3.5 Kỹ thuật Multicasting với gói tin UDP 

UDPClient có thể dề dàng cấu hình để broadcast tới nhiều địa chỉ IP hoặc tới gói nhận từ 
nhiều multicast địa chỉ IP. Từ một multicast địa chỉ IP đuợc thao tác bằng một máy chủ, cái này 
duy trì một danh sách multicast subscribers. Khi một gói đuợc gửi tới một multicast IP address, 
máy chủ gửi một bản sao của gói tin tới địa chỉ IP của nhiều máy khách, máy đã đuợc tán thành. 

Gửi gói Multicast 

Để gửi gói UDP tới nhiều một multicast địa chỉ IP, không cần chỉ rõ hành động đuợc yêu 
cầu. Đon giản là gửi gói tin nhu trong ví dụ “Viết mã cho UDP Client”. 


Nhận gói Multicast 

Đế nhận gói multicast, truớc tiên chúng ta phải đồng ý cùng máy chủ, máy chủ đuợc thao 
tác multicast địa chỉ IP. Chúng ta có đồng ý để multicast địa chỉ IP, chúng ta có thể lắng nghe gói 
tin từ multicast địa chỉ IP trong cách nhu là cho bất kỳ địa chỉ khác. Khi một ai đó gửi một gói 
tới multicast địa chỉ IP, máy chủ trả lại tới tất cả mọi nguời trên danh sách đồng ý. Đe đồng ý 
một multicast địa chỉ IP, làm theo các buớc sau: 

Bước 1: Tạo một iPAddress, đây là một điếm đế multicast địa chỉ IP. 

Bước 2: Gọi UdpClient.JoinMultiCastGroup() 

CỐ gắng nhận thông tin từ multicast địa chỉ IP sẽ nhận gói tin trở lại từ multicast máy 
chủ. Đây là thành phần nạp chồng JoinMultiCastGroup hồ trợ trên .NET Compact Framework: 


JoinMultiCastGroup ( IPAddress multicastAddr ) Kêt nôi một nhóm multicast ỏ' 
multìcastAddr. 

JoinMultiCastGroup(IPAddress multìcastAddr, int maxHops) Kêt nôi một 

nhóm multicast tại multicastAddr nhưng chỉ nhận gói mà được tao ra bởi maxHops. 

Ví dụ: 

IPAddress 1 multìcastAddress = new IPAddress("172.68.0.22"); 

// Onlỵ receive multicast packets that have traveled 
// for 40 or less hops 

1 UDPClient.ơoinMulticastGroup(1 multìcastAddress, 40); 

Đe không tán thành từ một multicast địa chỉ IP, gọi UDPClient. DropMulticastGroup ( ) 
như sau: 

1 UDPClient.DropMulticastGroup(1 multicastAddress); 

3.6 Truyền thông với máy chủ ở xa thông qua giao thức HTTP 

Chúng ta hãy thảo luận làm thế nào làm việc với Socket để truyền dữ liệu giữa máy kh ách 
và máy chủ bằng cách sử dụng gói TCP hoặc UDP. Trong mỗi trường họp chúng ta đã đưa ra 
giao thức truyền thông. Ví dụ, ứng dụng quản lý chat được sử dụng một giao thức, đối tượng 


33 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


ChatPacket được tạo ra thành các byte và gửi thông qua kết nối mạng. Trong ví dụ Remote Hello 
và UDPHello gửi một chuỗi qua lại. 

Có rất nhiều máy chủ trên Internet, các máy chủ này có rất nhiều giao thức truyền thông, 
HTTP, các giao thức này được sử dụng trên www. Khi sử dụng giao thức HTTP, có rất nhiều 
qui tắc để làm thế nào máy khách liên lạc với máy chủ và làm thế nào đế máy khách có thể đòi 
hỏi bất kỳ lúc nào. Dữ liệu mà máy chủ HTTP trả về cho đến khi một thiết lập gói tin TCP, 
nhưng sự can thiệp thông qua tất cả thông tin liên kết giao thức là một công việc hết sức buồn tẻ. 
Một giao dịch cùng với máy chủ HTTP có cấu trúc như sau: 

Bước 1: Máy khách kết nối với máy chủ HTTP. 

Bước 2: Máy chủ HTTP trả lời. 

Bước 3: Máy khách yêu cầu dữ liệu bằng cách sử dụng GET hoặc yêu cầu vị trí dữ liệu 
bằng cách sử dụng lệnh POST. 

Bước 4: Máy chủ trả về thông tin yêu cầu và dễ dàng đưa ra mã lồi nếu yêu cầu của máy 
khách không thể thoả mãn. Ví dụ, mã lồi phố biến là 404 được trả về nếu máy khách cố gắng 
GET một flle không tồn tại. 

Bước 5: Bước 4 có số lần lặp tuỳ ý. 

Bước 6: Máy kh ách đóng kết nối. 

Mồi lần máy khách tạo yêu cầu hoặc máy chủ trả lời, một kết nối Socket mới kết nối với 
máy chủ được tạo. Lóp HttpWebRequest được tổ chức tất cả quá trình xử lý phức tạp cùng với 
quá trình tác động đến máy chủ HTTP. HttpWebRequest có thế thao tác những thao tác sau: 

• Khởi tạo một kết nối với máy chủ HTTP 

• Nhận kết quả trả về từ máy chủ HTTP 

• Trả về một dòng lưu trữ dữ liệu được máy chủ HTTP gửi trả về như là kết quả 
chúng ta yêu cầu. 

Sử dụng HttpWebRequest 

Đe sử dụng lóp HttpWebRequest để download thông tin từ máy chủ HTTP, làm theo các 
bước sau: 

Bước 1: Tạo một thể hiện của lóp Uri để chỉ địa chỉ (URL) của máy chủ 
Bước 2: Cài đặt một HttpWebRequest bằng cách sử dụng Uri của bước 1. 

Bước 3: Yêu cầu HttpWebRequest trả về kết quả từ Web Server trong mẫu của lóp 

s tre am. 

Bước 4: Dùng nội dung của stream. 


34 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Đoạn mã ví dụ về HttpWebRequest 

Lóp HttpWebRequest làm giảm công việc phức tạp khi giao tiếp vói máy chủ thông qua 
HTTP trong bốn bước trên. 

Urì 1 Urì = new Uri("http://www.mỵserver.com"); 

HttpWebRequest 1 WebReq = (HttpWebRequest)WebRequest.Create(1 Uri); 

HttpWebResponse 1 WebResponse =(HttpWebResponse)1 WebReq.GetResponse(); 

stream 1 responseStream = 1 WebResponse.GetResponseStream(); 

StreamReader 1 SReader = new StreamReader(1 responseStream); 

// Do something with 1 SReader. For example, if ỵou downloaded a 
// Web page, you could 

// extract the HTML code that came in the response and paìnt it on 
// the screen. 

3.7 Truyền thông với máy chủ ở xa thông qua giao thức HTTPS 

Giao thức HTTPS cho phép giải quyết đảm bảo xuất hiện tại Web sites. .NET Compact 
Framework bố sung thêm HttpWebRequest có khả năng truy cập máy chủ bằng giao thức 
HTTPS. 

3.8 Truyền thông qua thiết bị cổng IrDA 

Rất nhiều Pocket PC và các thiết bị Windows CE khác có sẵn cống hồng ngoại (IrDA). 
.NET Compact Framework bao gồm các lóp để lập trình dựa vào cổng IrDA. 

Truyền thông IrDA giữa hai máy tính, một máy khách (client) và một máy chủ (server). 
Máy chủ thường kết nối tới máy khách trong vùng của cống hồng ngoại. Ket nối máy chủ thường 
được xác định bởi tên máy chủ và ID thiết bị. 

Máy khách có thể trong vùng của rất nhiều máy đề nghị kết nối IrDA. Mồi thiết bị trong 
vùng có thể giao tiếp có một ID và tên duy nhất. Liệt kê các máy khách thông qua các kết nối sẵn 
sàng, chọn một, và giao giao tiếp cùng với yêu cầu của máy tính ở xa. Giao tiếp qua cổng hồng 
ngoại tìm thấy cùng với thông qua các sự kiện: 

Bước 1: Một thiết bị cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tới các máy khác trong vùng cổng 
IrDA của nó. Thiết bị được xác định thông qua tên và ID của thiết bị. Địch vụ cung cấp được xác 
định thông qua tên. 

Bước 2: Một thiết bị khách muốn mở một danh sách liệt kết nối thông qua tất cả các thiết 
bị trong vùng của thiết bị khách. 

Bước 3: Một lựa chọn máy khách của các thiết bị sẵn sàng và kết nối tới một một dịch vụ 
của được cung cấp bởi thiết bị đã chọn. 

Sử dụng IrDAClient để truy cập cổng IrDA 


35 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Đối tượng trung tâm cho kết nối IrDA trên .NET Compact Framework là irDAClient. 
Cùng với sợ giúp đỡ của nhiều lớp hỗ trợ được thảo luận, irDAClìent có thể làm việc như một 
máy chủ hoặc máy khác. irDAClient có thế được sử dụng tìm kiếm các kết nối sẵn sàng hoặc 
các kết nối được cung cấp trên các thiết bị khác. 

irDAClient và các lớp liên quan IrDA tập trung trong thư viện có tên là 
System.Net. irDA.dll. Chúng ta phải thêm một tham chiếu đế sử dụng thư viện này trong dự 
án trước khi có thể sử dụng. Đe thêm thư viện, vào menu Project-> Add Rcícrcnces. Trong hộp 
thoại, bấm đúp chuột vào nhãn có tên System. Net. irDA và bấm OK. 

Một kết nối được tạo ra cùng vói một nhóm ở xa, irDAClient cung cấp phưong thức 
Getstream (), phưong thức này đưa ra một thế hiện stream cùng với chưong trình có thế đọc và 
ghi dữ liệu. 

Kết nối tới cổng IrDA như một máy khách 

Khi kết nối như một IrDA khách, nó bị lạm dung như là người phát triến, chúng ta biết 
tên của thiết bị cùng với cái mà chúng ta muốn kết nối. Chưong trình phải lặp thông qua tất cả 
các thiết bị sẵn sàng và chọn một cái cùng với dịch vụ yêu cầu. Chúng ta làm theo các bước sau: 

Bước 1: Tạo một kết nối irDAClient. 

Bước 2: Nhận danh sách các thiết bị sẵn sàng kết nối bằng cách gọi 

IrDAClìent. DìscoverDevìces. Phưong thức DiscoverDevices trả về một mảng các đối tượng 
IrDADeviceInfo. 

Bước 3: Duyệt mỗi irDADeviceinfo trong mảng để tìm ra các thiết bị sẵn sàng được 
ứng dụng sẽ kết nối. 

Bước 4: Neu yêu cấu của thiết bị được tìm thấy, sau đó kết nối tới bằng cách gọi phưong 
thức irDAClìent. Connect () . Thông qua tên của dịch vụ đế kết nối tới. 

Bước 5: Sử dụng irDAClìent để kết nối. 

Ví dụ: 

Đoạn mã sau nhận được từ ứng dụng ví dụ. Đoạn mã liệt kê tất cả thiết bị sẵn sàng và cố 
gắng kết nối tới một thiết bị được cung cấp bởi một dịch vụ có tên là IRDACHATSERVER. 
Nó là một kết nối có một chat server ở xa đợi một ai đó kết nối và chat. 

m IrDAClìent = new IrDAClient(); 

bool 1 foundAnyDevìce = false; 
int MAX_DEVICES = 5; 

// Find out who's out there to connect wìth... 

IrDADevicelnto[] 1 DevsAvailable = 

m IrDAClìent.DiscoverDevices(MAX DEVICES); 

// Show a MessageBox telling User everỵ device we see out there 


36 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


foreach (IrDADeviceInfo 1 devInfo in 1 DevsAvailable) 

{ 

1 foundAnyDevìce = true; 

MessageBox.Show(1 devInfo.DeviceName, "Dìscovered IrDA device"); 

// Now try to connect to the devices, hoping it offers a Service 
// named "IRDA_CHAT_SERVER" 

trỵ 

{ 

// Assume that first device is offering a Service that we 
// want 

IrDAEndPoìnt chatEndPoint = new IrDAEndPoìnt( 

l_DevsAvailable[0].DevicelD, "IRDA_CHAT_SERVER"); 
m IrDAClient.Connect(chatEndPoint); 


MessageBox.Show("Connected to Chat server!", "Ready to Chat"); 

m_Connected = true; 

break; 

} 

catch (SocketException exc) { } 

} 

// m IrdaClient can now be read from or wrìtten to. 

Thiết lập một kết nối IrDA như là một máy chủ 

Đe thiết lập kết nối IrDA như là một thiết bị, làm theo các bước sau: 

Bước 1 : tạo một thể hiện của irDAListener, thông qua tên của thiết bị trong cấu trúc. 
Bước 2: Gọi phưong thức start () trên IrDAListener. 

Bước 3: Gọi phưong thức IrDAListener. AcceptlrDAClient 0 đế nhận một thể hiện 
của irDAClient khi một ai đó kết nối. 

Bước 4: Sử dụng irDAClient đế giao tiếp với các thiết bị tham gia giao tiếp. 

Thiết lập kết nối như một thiết bị chủ, ví dụ: 

Đây là đoạn mã lệnh ví dụ lấy từ ứng dụng ví dụ IrDAChat. Nó demo làm thế nào đế sử 
dụng một irDAListener để cung cấp một kết nối gọi IRDA_CHAT_SERVER từ các thiết bị 
khác và đợi một ai đó kết nối. 

IrDAListener l_IrDAListener = new IrDAListener("IRDA_CHAT_SERVER"); 

// Listen for anyone who wants to connect 
1 IrDAListener.start(); 

// And now pull the fìrst queued connection request out as an 
// IrDAClìent 

m IrDAClìent = 1 IrDALìstener.AcceptlrDAClìent(); 

MessageBox.Show("Accepted a connection", "Ready to Chat"); 

Đọc dữ liệu từ một IrDAClient 


37 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Một irDAClient được kết nối với các thiết bị ở xa cùng tham gia giao tiếp, kh ả năng đọc 
dữ liệu đạt được theo cách như nhau dù kết nối chủ hay khách, như sau: 

Bước 1: Tạo một StreamReader thông qua stream đã liên kêt cùng với IrDAClient 
trong cấu trúc StreamReader. 


Bước 2: Đọc dữ liệu từ StreamReader. 


Đọc dữ liệu từ IrDAClient: đoạn mã ví dụ: 

l_StreamReader = new StreamReader(thìs.m IrDAClient.Getstream(), 

System.Text.Encoding.ASCII); 

// Read a line of text and paint it into a GUI 
this.lblnText.Items.Add(l_StreamReader.ReadLine()); 
l_StreamReader.Close() ; 

Ghi dữ liệu vào IrDAClient 

Once an irDAClient is connected to a remote party, writing data is achieved the same 
way whether connected as a server or as a Client, as follows: 

Bước 1: Tạo StreamWriter thông qua stream liên kêt cùng IrDAClient trong câu trúc 

StreamWrìter. 


Bước 2: Ghi dữ liệu vào StreamWriter. 


Ghi dữ liệu vào IrDAClient: đoạn mã ví dụ: 

Sau đây là đoạn mã ví dụ lấy từ ứng dụng ví dụ IrDAChat. Đoạn mã viết một dòng văn 
bản, cái đó yêu lấy được từ giao diện người sử dụng, đế luồng đạt được từ irDACiient. 

// Grab a reterence to the stream in the m IrDAClient and send the 
// text to it. 

StreamWrìter 1 StreamWriter = new 
StreamWrìter(this.m IrDAClìent.Getstream(), 

System.Text.Encoding.ASCII); 

1 StreamWriter.WriteLine(this.txtSendText.Text) ; 

1 StreamWrìter.Close() ; 


38 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 4 ADO.NET trên .NET Compact Framework 

4.1 Giới thiệu ADO.NET 

ADO.NET là tên chỉ một tập hợp các lóp truy cập cơ sở dữ liệu trong giới lập trình 
.NET. Tập họp các lớp trong ADO.NET rất nhiều. Tuy nhiên, thao tác dữ liệu đơn giản và kết 
nối dữ liệu từ xa có thể thao tác đuợc chỉ với một vài dòng lệnh. Trong phần này chúng ta tìm 
hiểu cách thức thao tác với dữ liệu cục bộ trên thiết bị. 

4.2 Lưu trữ dữ liệu bằng DataSet 

DataSet là các lóp framework cơ bản đế thao tác dữ liệu cùng với .NET Compact 
Framework. DataSet có thế coi nhu là bộ máy cơ sở dữ liệu quan hệ trong chính nó. Nó lưu dữ 
các bảng trong bộ nhớ được sắp xếp như là các bảng, dòng, và cột và cho phép người phát triển 
thực hiện các thao tác cơ sở dữ liệu chuẩn, như thêm và xóa dữ liệu, sắp xếp, và kiếm tra ràng 
buộc. 

Các nhà phát triển là những người hiểu làm thế nào đế làm việc có hiệu quả với DataSet 
trên .NET Compact Framework sẽ ghi hiệu quả các ứng dụng ADO.NET trên framework. 

Để thao tác dữ liệu trong lập tình ADO.NET được đổ vào DataSet từ CSDL lớn, làm 
việc với các khoang dữ liệu trong DataSet, và ghi dữ liệu thay đổi trở lại CSDL. Trong phần này 
chúng ta tìm hiểu làm thế nào đế đố dữ liệu vào DataSet bằng cách trèn dữ liệu chương trình và 
thực hiện thao tác đơn giản trên dữ liệu. 

4.2.1 Bên trong DataSet: DataTables, DataRows, và DataColumns 

DataSet chứa một hoặc nhiều DataTableS. Mỗi DataTableS tương ứng với một bảng 
trong CSDL quan hệ. Nó có một tập họp các DataRows, và mỗt DataRow có một tập hợp 
DataColumnS trên thực tế lưu trữ dữ liệu. Đe tạo DataSet, DataTableS, và DataColumnS rất đơn 
giản. Hình 4.1 mô hình kiến trúc tổng quan cách một DataSet lưu trữ dữ liệu đơn giản 
Phonebook. 


Hình 4.1. Miêu tả DataSet cấu trúc của phone book. 


39 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


DataSet 


Name MyPhoneBook 


DataTables collection 


ữataTables MyContact s 














/ 





DataRows 


DataColumn Nane 


other DataTables in the collectíon 


DataColumn PhoneNuaber' 


Constraints oollection 



Relations collection 




Chúng ta có thể sử dụng riêng một DataTable để lưu trữ dữ liệu liên quan cùng với một 
bảng, nhưng DataSet cung cấp các phương thức và thuộc tính có tiện ích thêm và thực sự tạo 
một CSDL quan hệ thu nhỏ trong bộ nhớ. Ví dụ, cùng với DataSet chúng ta có thê làm việc tất 
cả các cái sau: 


• Thao tác với thông tin bên trong một DataSet như là một CSDL quan hệ nhở. Ví 
dụ, chúng ta có thế thiết lập mối quan hệ cha con, cập nhật, xóa, và tạo cột dữ liệu được tính toán 
từ các trường dữ liệu khác. 

• Ghi và lạp nội dung của tất cả DataTables vào một fĩle XML cùng với chỉ một 
dòng lệnh. 

• Thông qua bộ máy SQL CE, bộ máy này sẽ giúp chúng ta đưa vào nó các bảng từ 
CSDL quan hệ được lưu trữ trên thiết bị hoặc thay thế bằng dữ liệu từ máy chủ ở xa. 

• Thông qua nó SQL cung cấp được đưa vào các bảng từ máy chủ ở xa. 

• Nhận một phần của DataSet, cái mà trả về giá trị của dịch vụ Web, hoặc thông 
qua DataSet trở lại dịch vụ Web. 

Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách thao tác dữ liệu trên DataSet. 


4.2.2 Đưa dữ liệu vào DataSet 

Đe đưa dữ liệu vào một DataSet, chúng ta làm theo các bước sau: 


40 























































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bước 1: Nhận một thao tác DataTable với DataSet mà chúng ta muốn thêm một dòng 
mới vào. Neu cần thiết, tạo một DataTable mới. Tập hợp các DataTableS mà DataSet quản lý 
có thế được sử dụng thông qua thuộc tính DataSet. Tables. Neu chúng ta phải tạo một 
DataTable mới và thêm nó vào tập họp DataSet. Table, sao đó thông thường chúng ta thêm dữ 
liệu vào bảng đã tồn tại, vì vậy chúng ta có thể bỏ qua các bước này: 

Tạo một DataTable thông qua cấu trúc DataTable. 

Tạo một DataColumnS và thêm vào nó tập hợp DataTable . Columns . Môi DataColumn, 

chúng ta phải chỉ ra tên, kiểu dữ liệu của cột. 

Thêm DataTable vào tập họp DataSet. Tables bằng cách gọi phưong thức . Add. 

Bước 2: Tạo một DataRow. Ví dụ, tạo một dòng mới cho DataTable đâu tiên trong 

DataSet: 


Sử dụng l_newRow = l_DataSet. Tables[0] .NewRow. 

Chúng ta có thê chỉ ra ra bảng thông qua tên bảng: 

Ví dụ newRow = 1 DataSet.Tables["Customers"] .NewRow 

Bước 3: DataRow mới tự động được tạo cùng với các cột vào tưong ứng với bảng đã 
được tạo. Trèn giá trị vào các cột của DataRow. 

Bước 4: Thêm DataRow mới vào tập họp Rows của DataTable đã được tạo: 


Ví dụ _DataSet.Tables[0] .Rows.Add(l_newRow);. 

Bước 5: Sau khi chúng ta đã thêm vào tất cả các dòng như mong muốn, gọi phưong thức 
DataSet. AcceptChanges để đồng ý tất cả sự thay đổi. Đe hủy bỏ tất cả việc thêm mới dữ liệu 
chúng ta gọi phưong thức DataSet. Re j ectChanges. 

4.2.3 Xây dựng một DataSet lưu trữ một Phone Book 

Đe mô tả cách tạo một DataSet có khả năng lưu trữ dữ liệu quan hệ, chúng ta hãy xem 
xét ví dụ ứng dụng PhoneBook. Trong ứng dụng ví dụ này, chúng ta hãy xem xét khả năng của 
một DataSet lưu trữ phone book. DataSet lưu trữ một bảng DataTable, bảng này được thiết lập 
gồm hai DataColumns, cột thứ nhất lưu trữ tên và cột thứ hai lưu trữ số điện thoại. Đoạn mã sau 
mô tả năm bước cần thiết để thêm dữ liệu vào một DataSet, bao gồm tạo một bảng mới. 


Listing 4.1 Tạo và lưu trữ một DataSet 

DataSet l_DataSet = new DataSetO; 

// Create a DataTable that holds a "Name" and a "PhoneNumber" 
DataTable 1 newTable = new DataTable("Phone Contacts"); 

1 newTable.Columns.Add(new DataColumn("Name", 
typeof(System.string))); 


41 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


1 newTable.Columns.Add(new DataColumn("PhoneNumber", 
typeof(System.string))); 

// Add the DataTable to the DataSet's table collection 
1 DataSet.Tables.Add(1 newTable); 

// Now put a few names in... 

// GEORGE WASHINGTON 

DataRow 1 newRow = 1 DataSet.Tables[0].NewRow(); 

1 newRow[0] = "George Washington"; 
l^newRow[1] = "555 340-1776"; 

1 DataSet.Tables[0].Rows.Add(1 newRow); 

// BEN FRANKLIN 

1 newRow = 1 DataSet.Tables[0] .NewRow() ; 

1 newRow["Name"] = "Ben Franklin"; 

1 newRow["PhoneNumber"] = "555 336-3211"; 

1 DataSet.Tables[0].Rows.Add(1 newRow); 

// Commit the changes 
l_DataSet.AcceptChanges 0; 

4.2.4 Trích dữ liệu từ một DataSet 

Trích dữ liệu từ một DataSet như là truy nhập DataTable trong tập họp 
DataSet. Tables và tìm kiếm dòng mong muốn trong bảng. Mỗi dòng có một chỉ số, tạo cho nó 
dễ dàng truy cập cột mong muốn. Chỉ số đầu tiên là 0, như trong ví dụ: 

l_DataSet.Tables [0] .Rows[0] [0] Truy nhập cột đầu tiền trong dòng đầu tiên của 

DataTable đầu tiên. 

l_DataSet.Tables [0] .Rows[0] [9] truy nhập cột thứ 10 trong dòng đầu tiên của 

DataTable đầu tiền. 

l_DataSet.Tables [0] .Rows[29] [9] Truy nhập cột thứ 10 trong dòng 30 của 

DataTable đầu tiền. 


Trích dữ liệu PhoneBook từ một DataSet 


Sau đây là đoạn mã trong ứng dụng ví dụ PhoneBook. Nó tìm kiếm thông qua tất cả các 
dòng trong DataTable đầu tiên trong một DataSet và đưa giá trị cột thứ 0 và thứ 1 vào một 
ListBox: 


for (int i = 0; i < phonebookEntriesDataSet.Tables[ 0 ].Rows.Count; i++) 

{ 

this.listBoxl.Items.Add( 

phonebookEntriesDataSet.Tables[0].Rows[i][0] + " " + 

phonebookEntriesDataSet.Tables[0] .Rows[i] [1] ) ; 

} 

4.2.5 Thay đổi dữ liệu trong một DataSet 

Để thay đổi dữ liệu trong DataSet, truy cập vào DataColumn mà chúng ta muốn thay đổi 
và thiết lập giá trị mới. Khi tất cả thay đổi đã kết thúc, gọi AcceptChanges đế xác nhận sự thay 


42 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Ví dụ, đoạn mã sau thiết lập cột thứ 2 trong dòng đầu tiên của bảng đầu tiên trong tập hợp 
DataSet thành một số ngâu nghiện đuợc cung cấp bởi randomGenerator, randomGenerator 
đuợc cung cấp trong lóp Random. 

// Column 1 is the phone number. 

// 

// V 

m phonebookDS.Tables[0].Rows[0][1] = randomGenerator.Next().ToString(); 

Thay đổi bằng cách sử dụng chỉ số tên, cách này sẽ chậm hon trong .NET Compact 
Framework khi luợng lớn dữ liệu phức tạp: 

m phonebookDS.Tables["Phone Contacts"].Rows[0]["PhoneNumber"] = 

1 randomGenerator . Next () . ToStringO; 

4.3 Ràng buộc dữ liệu 

DataSet cho phép chúng ta chỉ ra qui tắc riêng biệt, mà dữ liệu trong tập họp 
DataSet. Tables phải theo. Lớp cơ SỞ Constraint chỉ rõ qui tắc mà dữ liệu trong DataTable 
phải theo. 

ForeìgnKeyConstraìnt thuờng đuợc sử dụng đế tạo sức mạnh cho hành vi khi thay đổi 
hoặc xóa cột khóa chính trong một bảng. Bởi vì ForeignKeyConstraìnt đuợc mong đợi đế sử 
dụng trong mô hình quan hệ cha con giữa các bảng. 

4.3.1 Thêm ràng buộc vào một DataSet 

Mỗi DataTable luu trữ trong tập hợp DataSet. Tables lưu trừ ConstraìntCollectìon 

trong thuộc tính Constraints. Vsi dụ, đế truy cập ConstraintCollectìon trong bảng đầu tiên 
của một DataSet, sử dụng như sau: 

m phonebookDS.Tables[0].Constraints 

Các bước để tạo và khởi tạo ràng buộc: 

Bước 1: Thêm ràng buộc vào tập họp Constraints của bảng thíc hợp. 

Bước 2: Thiết lập cò' DataSet. Enf orceConstraìnts thành true đê bật yêu câu ràng 
buộc. Khi chúng ta thiết lập cờ thành true, mỗi ràng buộc trong mỗi tập họp 
DataTable. Constraints được chọn, và đưa ra một ngoại lệ nếu kiểm tra bị lỗi. 

4.3.2 Thêm một UniqueConstraint 

Đê thêm một UniqueConstraint vào một DataSet, làm theo các bước sau: 

Bước 1: Tạo một UniqueConstraint băng cách sử dụng một trong bôn khởi tạo trên 
.NET Compact Framework: 


UniqueConstraint(string name, DataColumn col) Creates a UniqueConstraint 

with speciíĩed name that cníòrccs uniqueness on a single DataColumn. 

UniqueConstraint (DataColumn col) Creates a UniqueConstraint that eníòrces 
uniqueness on a single DataColumn. 


43 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


UniqueConstraint(strìng name, DataColumn[] cols) Creates a 
UniqueConstraint that cniorccs uniqueness for multiple columns in a row. The columns are 
speciíicd by passing them as an array. 

UniqueConstraint (DataColumn [ ] cols) Same as above except the 
UnìqueConstraìnt is nameless. 

UnìqueConstraint(string name, stringt] colNames, bool ìsPrìmaryKey) This 
fifth public constructor is useful only to the Smart Device Extensions environment. 

Bước 2: Thêm UnìqueConstraint vào tập họp Constraìnts của DataTable mong 

muốn. 

Bước 3: Thiết lập DataSet. Enf orceConstraints thành true đê bật sự ràng buộc.. 


Ví dụ: 


// Add a UniqueConstraint to the phone number column 
// Note: Usìng indexìng by the strìng "PhoneNumber" is slower 
UniqueConstraint 1 UniqueConstraint = new 
UnìqueConstraint(l_DataSet.Tables[0]. 

Columns["PhoneNumber"]); 

1 DataSet.Tables[0].Constraints.Add(1 UniqueConstraint); 

4.3.3 Ngăn ngừa giá trị NULL trong DataColumn 

Thuộc tính DataColumn. AllowDBNull rất hữu ích đế không cho phép một DataColumn 
có giá trị DBNull. Neu chúng ta tạo một DataRow mới và không đưa một giá trị vào một cột, nó 
nhận giá trị mặc định là DBNuii. 

Ví dụ: 


1 newTable.Columns["Name"].AllowDBNull = false; 

Neu DataColumn có AllowDBNull là false được thiết lập thành DBNuii, ngoại lệ 
System.Data.NoNuiiAiiowed được đưa ra khi một dòng mới được thêm vào DataTable trong 

DataSet. Ví dụ: 

DataRow 1 newRow = m phonebookDS.Tables[0].NewRow(); 

1 newRow[0] = "Vìolator" 

1 newRow[l] = "5555587"; 

// This is going to throw an exceptìon because the "Name" 

// DataColumn was never set, so it is DBNull, and that is 
// not allowed for the DataColumn 
m phonebookDS.Tables[0].Rows.Add(1 newRow);] 


4.4 Thiết lập trường tự động tăng giá trị 

Khi một dòng được thêm vào DataTable, dòng rồng được tạo bằng cách gọi 
DataTable.NewRow. Một DataTable biết giản đồ cho một dòng, dòng này phải được tạo và thể 


44 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


hiện dòng mói tương ứng với giản đồ. Có nghĩa là dòng mới lưu trữ phải có DataColumns cùng 
với kiểu dữ liệu đúng với cái mà chúng ta đã thiết lập. 

Thuộc tính DataColumn.AutoIncrement có thể được thiết lập trong DataTable là một 
DataColumn có giá trị tự động tăng khi một dòng mới được tạo. Nó rất hữu dụng khi làm trường 
kh óa. 

Có ba thuộc tính quan trong trong DataColumn hên quan đến trường tự động tăng giá trị: 

DataColumn. Autolncrement Thiết lập giá trị true cho DataColumn tự động tăng. 

DataColumn. AutoIncrementSeed Giá trị bắt đầu cho giá tự động tăng. 

DataColumn . Autolncrementstep Giá trị của bước nhảy cho mỗi giá trị mới. 

Neu DataColumn là một cột tính tóan, sau đó cô găng thiêt lập như là một cột tự động 
tăng sê nguyên nhân một ArgumentExceptìon. 

Neu kiểu dữ liệu của DataColumn không phải là Intl6, Int32, hoặc Int64, sau đó nó bị 
ép kiếu thành Int32. Nó có thế là nguyên nhân mất dữ liệu, nếu DataColumn là kiếu số thực. 
Neu DataColumn là kiêu chuôi, thiêt lập cột đó tự động tăng giá trị sẽ ép kiêu dữ liệu của cột này 
thành kiểu integer. 

Ví dụ tạo một trường có giá trị tự động tăng: 

Thiết lập một trường có giá trị tự động tăng từ 10, bước nhảy có giá trị là 5. 

1 newTable.Columns["ContactlD"].Autolncrement = true; 

1 newTable.Columns["ContactlD"].AutoIncrementSeed = 10; 

1 newTable.Columns["ContactlD"].Autolncrementstep = 5; 

4.5 Mô hình dữ liệu quan hệ với DataSet 

Chúng ta hãy tìm hiểu DataSet lưu trữ DataTable, truy nhập dữ liệu, và yêu cầu theo 
mẫu ràng buộc trên dữ liệu. Trong phần này chúng ta xây dựng kiến thức và học các thao tác nền 
tảng chung nhất về CSDL quan hệ cùng với dữ liệu bên trong DataSet. 

Xuất phát từ giá trị DataColumn cùng vói biểu thức và trường tính toán 

Giá trị của DataColumn có thể được tính toán dựa trên giá trị của DataColumn khác trong 
cùng một DataRow. Đe làm điều này, sử dụng thuộc tính DataColumn. Expression để mô tả giá 
trị tính toán của DataColumn. Thuộc tính Expression là một giá trị chuỗi được mô tả sự tính 
toán xuất phát từ giá trị cho DataColumn. 

Cú pháp biếu thức rất nhiều và hồ trợ rất nhiều phép tính toán học và chuồi. Bảng 4.1 đưa 
đến tất cả các phép toán được .NET Compact Framework hồ trợ. 


Bảng 4.1. Các phép toán Framework hỗ trợ để tính toán 
Phép toán Chức năng 


45 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Sum 

Avg 

Min 

Max 

' ? ? ? • 

o, 

o 


+ 


Bảng 4.1. Các phép toán Framework hỗ trợ để tính toán 
Phép toán Chức năng 


Tính tổng các đối số 

Tính trung bình các đối số 

Lựa chọn giá trị nhỏ nhất của các đối số 

Lựa chọn giá trị nhỏ lớn của các đối số 

Cộng, trừ, nhân, chia 

Phép chia lấy phần dư 


Ghép chuỗi 


Ví dụ: 


1 newTable.Columns["FullName"].Expression = "FirstName + ' ' + 

LastName"; 

1 newTable.Columns["TotalPrìce"].Expressìon = "MSRP - Discount"; 

1 newTable.Columns["FinalGrade"].Expression = "Avg(Examl, Exam2, 

Exam3)"; 

Biểu thức quan hệ cha con trong DataSet 

Thực chất thành phần của CSDL quan hệ là các bảng với các dòng có khả năng tạo quan 
hệ cha con, hoặc một quan hệ, giữa hai bảng. Một quan hệ giưa hai bảng được tạo bằng liên kết 
giưa hai bảng bằng một hoặc nhiều cột dữ liệu gọi là khóa chính. Trong bảng cha, khóa chính 
xác định mỗi dòng là duy nhất trong bảng. Các dòng trong bảng con có một trường gọi là khóa 
ngoại, trường này không phải là duy nhất trong bảng con. 


Ví dụ bảng cha MainContactTable, và bảng con CholesterolTable. 


Bảng 4.2. MainContactTable 


Tên trường 

Kiểu dữ liệu 

CustlD 

Integer, Khóa chính 

FirstName 

String 

LastName 

String 


Bảng 4.3. CholesterolTable 


Tên trường 

Kiểu dữ liệu 

CustlD 

Integer, Khóa chính 

Readìngl 

Decimal 

Readìng2 

Decimal 

Readìng3 

Decimal 

Average 

Decimal 


46 















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Trong bảng cholesterolTable, CustiD tham chiếu đến một bản ghi duy nhất trong 
bảng MainContactTable. Bảng 4.4 và 4.5 cho thấy quan hệ cha con khi lưu trữ. 

Bảng 4.4. MainContactTable 


CustlD 

FirstName 

LastName 

001 

George 

Washington 

002 

Ben 

Franklin 

003 

Alexander 

Hamilton 


Bảng 4.5. CholesterolTable 


CustlD 

Readingl 

Reading2 

Reading3 

Average 

001 

87 

78 

66 

77.0 

001 

99 

54 

89 

80.667 

002 

90 

88 

55 

77.667 


Trong ví dụ bảng cha con ví dụ trên, bản ghi trong bảng cholesterolTable tưong ứng 
với George Washington và một bản ghi tuông ứng với Ben Franklin. vấn đề gì sẽ xây ra nếu bản 
ghi George Washington bị xóa trong bảng MainContactTable? Hệ thống sẽ bị xóa tất cả bản ghi 
tưong ứng trong bảng cholesterolTable, hoặc CSDL sẽ ở trạng thái lỗi. 

.NET Compact Framework cung cấp hai lớp có thế làm việc đó tự động: DataRelatìon 
và ForeignKeyConstraint. 

Tạo một DataRelation để thể hiện quan hệ cha con 

Khi thiết lập một DataRelation giữa hai bảng, chúng ta chỉ rõ DataColumn như là khóa 
chính và khóa ngoại. Sau khi DataRelation được tạo, nó sẽ đảm bảo rằng dữ liệu quan hệ của 
DataSet như là được mô tả bởi DataRelation. Ví dụ, nếu chúng ta xóa bản ghi đầu tiên trong 
bảng MaìnContactTable, DataRelatìon sẽ tự động xóa tất cả các dòng con trong bảng 

CholesterolTable. 

Đe thiết lập DataRelation giữa hai bảng trong một DataSet, trước tiên tạo 
DataRelation bằng cách sử dụng hàm khởi tạo thông qua DataColumns bao gồm khóa chính và 
khóa ngoại. Các hàm khởi tạo .NET Compact Framework như sau: 

• DataRelation(string relName, DataColumn parent, DataColumn child) 

Tạo một DataRelation giữa DataColumnS cha và con. 

• DataRelation(string relName, DataColumn[] parent, DataColumn[] 

child) Tạo DataRelatìon giữa hai bảng sử dụng nhiều trường cho mỗi bảng đê quan hệ. 

• DataRelation(string relName, DataColumn parent, DataColumn child, 

bool createConstraints ) Tạo một DataRelation giữa DataColumnS cha và con. 

• DataRelatìon(string relName, DataColumn[] parent, DataColumn[] 

child, bool createConstraints ) Tạo DataRelation giữa hai bảng băng cách sử dụng nhiêu 
cột trong mỗi bảng cho liên kết. 


47 

















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43(S)vahoo.com 


• DataRelation(string relName, string parentTableName, strìng 

childTableName, string[] parentColNames, stringt] childColNames, bool 
isNested) là một kh ởi tạo đã sử dụng môi trường Smart Device Extensions. 

Viết mã lệnh để tạo DataRelation 

DataRelatìon 1 newRelation = new DataRelation( 
"MaìnContactToCholesterolRelation", 

1 DataSet.Tables["PhoneContactsMainTable"].Columns["ContactlD"], 
l_DataSet.Tables["Cholesterol"].Columns["ContactlD"]); 

1 DataSet.Relations.Add(1 newRelation); 

4.6 Gắn dữ liệu với các điều khiển 

Gắn dữ liệu vói DataGrid 

Khi DataSet được giới hạn vào DataGrid, nội dung của DataSet sẽ tự động xuất hiện 
trên DataGrìd. Đe gắn DataSet với DataGrìd, chúng ta làm theo các bước sau: 

Bước 1: Tạo một DataView. 

Bước 2: Kéo một DataGrid từ hộp thoại công cụ. 

Bước 3: Thiết lập thuộc tính DataGrid. DataSource với DataVìew chúng ta đã tạo ở 

bước 1. 


Ví dụ sau đây cho thấy cách gắn một DataGrìd với DataView. 

// Assuming that m DataSet was alreadỵ set up... 
m sortAgeDataView = new DataVìew(m DataSet.Tables[0]); 
m sortAgeDataView.Sort = "Age DESC, Name DESC"; 

// Bind the DataGrìd to our DataView and it will 
// automatìcally paint itselt! 

dataGrìdl.DataSource = m sortAgeDataView; 


48 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 5 Lập trình vói Microsoít SQL Server CE 

5.1 Tìm hiểu các tính chất hỗ trợ bởi Microsoít SQL Server 2000 
Windows CE Edition 

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) Server 2000 Windows CE Edition (SQL Server 
CE) rất nhỏ so với bộ máy CSDL Microsoft's SQL Server 2000. Mặc dù kích cỡ của nó nhu vậy, 
nhung SQL Server CE cung cấp đủ để lưu trữ dữ liệu và các chức năng. 

SQL Server CE hồ trợ CSDL có dung lượng lóư nhất đến 2GB. SQL Server CE hồ trợ 
tập con các ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và ngôn ngữ thao tác dữ liệu. Có hỗ trợ nhiều cột chỉ số, 
khóa chính, ràng buộc. 

Khi phát triển ứng dụng SQL Server CE, chúng ta cần phải thêm hai assembly reíercnccs 
để dự án của chúng ta làm việc như đoạn mã. SQL Server CE quản lý sự tồn tại 
System. Data. SqlServerCe. Chúng ta sẽ cần thêm một tham chiếu System. Data. Common. Như 
trong đoạn mã sau: 

using System.Data; 

using System.Data.Common; 

using System.Data.SqlServerCe; 

5.2 Tạo CSDL Microsott SQL Server CE 

Có hai lựa chọn để tạo CSDL SQL Server CE. Một là sử dụng SQL Server CE Query 
Analyzer để dùng đồ họa tạo và thiết kế CSDL SQL Server CE. Để học nhiều hon về Query 
Analyzer, xem Microsoữ SQL Server CE Books Online. 

Chúng ta có thể tạo một CSDL SQL Server CE bằng cách lập trình sử dụng lóp SQL 
Server CE Data Provider định nghĩa trong không gian tên System.Data.SqlServerCE. Khi tạo 
một CSDL bằng cách lập trình, chúng ta chỉ cần tác động đến lớp SQL Server CE Data Provider, 
System. Data. SqlServerCe . SqlCeEngìne. Lóp SqlCeEngine cung cấp khả năng lập trình truy 
nhập SQL Server CE. SqlCeEngine cung cấp hai chức năng chính: khả năng tạo một CSDL mới 
và khả năng compact một CSDL đã có. 

Đe tạo một CSDL SQL Server CE bằng cách lập trình rất đon giản. Chúng ta làm theo ba 
bước sau: 

Bước 1: Trước tiên chúng ta đảm bảo răng chưa tồn tại fĩel CSDL (,sdf) trước khi tạo 
CSDL. Nếu tồn tại, hãy xóa khi bạn tạo CSDL mới. 

Bước 2: Thể hiện lớp SqiCeEngìne phải được cài đạt và khởi tạo cùng với chuôi kêt nôi. 

Bước 3: Gọi phưong thức CreateDataBase trên SqlCeEngine. 

Listing 5.2 Tạo một CSDL SQL Server CE 

public void CreateNewDatabase () { 

if(File.Exists("tempdb.sdf") 

File.Delete("tempdb.sdf"); 


49 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


string connStr = "Data Source = tempdb.sdt; Password = testingl23" 

using(SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine(connStr)) { 

engine.CreateDatabase() ; 

} 

} 

5.3 Thêm cấu trúc vào một CSDL Microsoít SQL Server CE 

Sau khi tạo một CSDL SQL Server CE, bước tiếp theo thêm các bảng vào CSDL. Chúng 
ta có thể dùng đồ họa bằng cách sử dụng SQL Server CE Query Analyzer hoặc bằng cách lập 
trình sử dụng lóp SQL Server CE Data Provider. 

Để lập trình tạo bảng CSDL, chúng ta sẽ cần kết nối với CSDL bằng cách sử dụng lớp 
SqlCeConnection và đưa ra các câu lệnh DDL bằng cách sử dụng lớp SqlCeCommand. 


SQL Server CE hồ trợ một tập con của DDL. Bảng 5.2 mô tả các câu lệnh DDL hồ trợ. 


Bảng 5.2. Các câu lện DDL hỗ trợ bởi SQL Server CE 

Câu lệnh DDL 

Chức năng 

CREATE 

DATABASE 

Tạo mới CSDL và file được sử dụng lưu trữ CSDL. 

CREATE TABLE 

Tạo bảng mới. Khóa chính, và khóa ngoại, và giá trị mặc định được chỉ ra 
trong câu lệnh này. 

ALTER TABLE 

Thay đổi định nghĩa bảng bằng cách thay đổi, thêm, hoặc xóa cột và ràng 
buộc. 

CREATE INDEX 

Tạo một chỉ số trên bảng nhất định. 

DROP INDEX 

Loại bỏ một hoặc nhiều chỉ số từ CSDL hiện tại. 

DROP TABLE 

Loại bỏ một bảng và tất cả dữ liệu, chỉ số, và ràng buộc trong bảng. 


Các kiểu dữ liệu SQL Server CE hồ trợ. 


Kiểu dữ liệu 

Bigint 


Integer 


Smallint 

Tinyìnt 

Bit 

numeric (p, s) 


Bảng 5.3. Các kiểu dữ liệu SQL Server CE hỗ trợ 

Mô tả 

Integer (whole number) data from -2 63 (-9,223,372,036,854,775,808) 
through 2 63 - 1 (9,223,372,036,854,775,807). 

Integer (whole number) data from -2 31 (-2,147,483,648) through 2 31 - 1 
(2,147,483,647). 

Integer data from -32,768 to 32,767. 

Integer data from 0 to 255. 

Integer data with either a 1 or 0 value. 

Fixed-precision and scale-numeric data from -10 38 + 1 through 10 38 - 1. p 
speciíĩes precision and can vary between 1 and 38. s speciíĩes scale and can 
vary between 0 and p. 


50 












Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Kiểu dữ liệu 

Money 

Bảng 5.3. Các kiểu dữ liệu SQL Server CE hỗ trợ 

Mô tả 

Monetary data values from -2 63 /10,000 through (2 63 - 1)/10,000 (- 
922,337,203,685,477.5808 through 922,337,203,685,477.5807 units). 

Float 

Floating-point number data from -1.79E+308 through 1.79E+308. 

Real 

Floating precision number data from -3.40E+38 through 3.40E+38. 

Datetime 

Date and time data from January 1, 1753, to December 31, 9999, with an 
accuracy of one three-hundredth second, or 3.33 milliseconds. Values are 
rounded to increments of .000, .003, or .007 milliseconds. 

nchar(n) 

Fixed-length Unicode data with a maximum length of 255 characters. 
Deíầult length = 1. 

nvarchar(n) 

Variable-length Unicode data with a length of 1 to 255 characters. Dcíầult 
length = 1. 

ntext 

Variable-length Unicode data with a maximum length of (2 30 - 2) / 2 
(536,870,911) characters. 

binary(n) 

Fixed-length binary data with a maximum length of 510 bytes. Deíầult 
length = 1. 

varbìnarỵ(n) 

Variable-length binary data with a maximum length of 510 bytes. Deíầult 
length = 1. 

Image 

Variable-length binary data with a maximum length of 2 30 - 1 


(1,073,741,823) bytes. 

unìqueìdentìf ìer A globally unique identifier (GUID). 


IDENTITY [(s, 

i) ] 

This is a property of a data column, not a distinct data type. Only data 
columns of the integer data types can be used for identity columns. A table 
can have only one identity column. A seed and increment can be speciíĩed, 
and the column cannot be updated. s (seed) = starting value i (increment) = 
increment value 

ROWGUIDCOL 

This is a property of a data column, not a distinct data type. It is a column 
in a table that is deíĩned by using the uniqueidentif ier data type. 


Bây giờ chúng ta học cách tạo câu trúc một CSDL SQL Server. Chúng ta tạo CSDL bao 
gồm hai bảng: bảng Package và bảng TrackingEntry. Bảng 5.4 và 5.5 mô tả các cột và kiểu dữ 
liệu tuông ứng. 


Tên cột 

ID 

Băng 5.4. Cấu trúc bảng Package 

Kiểu Kích cỡ 

Int IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY 

Code 

Nvarchar 12 

DestinationlD 

Nvarchar 12 

Tên cột 

Báng 5.5. Cấu trúc của bảng TrackingEntry 

Kiểu Kích cỡ 


Tên cột 


51 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 



Bảng 5.5. Cấu trúc của bảng TrackingEntry 

Tên cột 

Kiểu 

Kích cỡ 

ID 

Int 

IDENTITY(U) PRIMARY KEY 

PackagelD 

Int 

FOREIGN KEY 

LocationlD 

Nvarchar 

12 

ArrìvalTìme 

Datetime 


DepartureTime 

Datetime 



Listing 5.3 Tạo bảng Package và TrackingEntry 

publìc statìc voìd CreateTrackingDatabase() { 

string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSystem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn.Open() ; 

// Create an the package table 
string ddlPackage = 

"CREATE TABLE Package( " + 

"ID int not null identìty(1,1) PRIMARY KEY, " + 

"Code nvarchar(12) not null, " + 

"DestinationlD nvarchar(12) not null)"; 

RunDDLCommand(conn, ddlPackage); 

// Create the tracking entry table 
string ddlTrackingEntrỵ = 

"CREATE TABLE TrackingEntry( " + 

"ID int not null identity(1,1), " + 

"PackagelD int not null, " + 

"LocatìonlD nvarchar(12) not null, " + 

"ArrivalTime datetime not null, " + 

"DepartureTime datetime null, " + 

"FOREIGN KEY (PackagelD) REFERENCES Package(ID) )"; 
RunDDLCommand(conn, ddlTrackingEntry); 

// Create an index on the tracking entrỵ table 
string ddlArrivalTimeNdx = 

"CREATE INDEX ArrivalTime ON TrackingEntry(ArrivalTime )"; 
RunDDLCommand(conn, ddlArrivalTimeNdx ); 

} 

} 


Phương thức bắt đầu để tạo một kết nối tới CSDL SQL Server là đối tượng 
SqlCeConnection. Đối tượng thể hiện được tạo bằng cách sử dụng chuỗi kết nối truy cập vào 
CSDL. Tiếp theo kết nối tới CSDL được mở bằng cách gọi phương thức: 
SqlCeConnection. Open. Chúng ta tạo bảng Package. Sử dụng chuồi câu lệnh SQL đế tạo bảng. 
Tạo bảng TrackingEntry. Bảng này chứa khóa ngoại ràng buộc trên cột PackageiD. Giá trị trèn 
vào cột PackagelD phải tồn tại trong cột ID của bảng Package. 

Phương thức RunDDLCommand tạo các yếu tố khác nhau của CSDL. 

Listing 5.4 Phưong thức thực thi RunDDLCoiĩimand 


public static void 

RunDDLCommand(SqlCeConnectìon conn, string ddlCmdStr) { 


52 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


SqlCeCommand cmdDDL = null; 


try { 

cmdDDL = new SqlCeCommand(ddlCmdStr, conn); 
cmdDDL.CommandType = CommandType.Text; 
cmdDDL.ExecuteNonQuery() ; 

} catch(SqlCeException scee) { 

for(int curExNdx = 0; curExNdx < scee.Errors.Count; ++curExNdx) { 
MessageBox.Show("Error:"+scee.Errors[curExNdx].ToStrìng()+"\n"); 

} 

} íinallỵ { 

if( cmdDDL != null ) 
cmdDDL.Dìspose(); 

} 

} 


Table 5.6. The CommandType Enumeration Values 


Tên 


Mô tả 


StoreProcedure 


Text 

TableDirect 


Tên của thủ stored procedure. SQL Server CE không hồ trợ stored 
procedures. 

Một câu lệnh SQL text. 

Khi thuộc tính CommandType đuợc thiết lập TableDìrect, thuộc tính sẽ 
đuợc thiết lập tên của bảng hoặc bảng đuợc truy cập. Tất cả dòng và cột 
của bảng hoặc bảng sẽ trả về khi chúng ta gọi phuong thức Execute. 


5.4 Lưu trữ (Populating) CSDL Microsott SQL Server CE 

Một CSDL SQL Server CE có thể đuợc quản lý bằng các câu lệnh quản lý dữ liệu SQL. 
SQL Server CE 2.0 hỗ trợ tập con các câu lệnh quản lý dữ liệu của SQL Server. Các câu lệnh hồ 
trợ đuợc liệt kê trong bảng 5.7. 

Bảng 5.7. Câu lệnh DML hỗ trợ bỏi SQL Server CE 
Câu lệnh Chức năng 

INSERT Thêm dòng mới vào bảng 

UPDATE Thay đổi dữ liễu đã tồn tại trong bảng. 

DELETE Xóa dòng trong bảng 

SELECT Lấy thông tin từ CSDL và cho phép lựa chọn một hoặc nhiều dòng hoặc cột từ một 

hoặc nhiều bảng. Câu lệnh SELECT hỗ trợ kết nối trong và kết nối ngoài, và Order Bỵ, 
Group By, và mệnh đê Having. 

SQL Server CE Query Analyzer có thê sử dụng các câu lệnh DML. Lớp SqlCeCommand 
có thể sử dụng thực thi trong lập trình thông qua SQL Server CE Data Provider. 

Đê quản lý CSDL SQL Sever CE, chúng ta có thê chạy các câu lệnh INSERT. Các buớc 
nhu sau: 

Buớc 1: Mở một kết nối CSDL SQL Server CE sử dụgng thể hiện của lóp 

SqlCeConnection. 


Buớc 2: Tạo đối tuợng SqlCeCommand, và đua chuỗi câu lệnh INSERT. 


53 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bước 3: Thiết lập kiểu câu lệnh, thực thi câu lênh bằng cách sử dụng phương thức 

ExecuteNonQuery. 

Listing 5.5 Mô tả cách trèn dử liệu vào bảng Package. 

publìc statìc void 

InsertNewPackage(strìng pckgCode, string destlD) { 

string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSỵstem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connStr)) { 

conn.Open() ; 

string dmlInsertPackage = 

"INSERT INTO Package(Code, DestinationlD) " + 

"VALUES ('" + pckgCode + '" + destlD + 

SqlCeCommand cmdlnsertPackage = 

new SqlCeCommand(conn, dmlInsertPackage); 

try { 

cmdlnsertPackage = new SqlCeCommand(conn , dmlInsertPackage); 
cmdlnsertPackage.CommandType = CommandType.Text; 
cmdlnsertPackage.ExecuteNonQuery(); 

} catch(SqlCeExceptìon scee) { 

for(int curNdx=0; curNdx<scee.Errors.Count; ++curNdx) { 

MessageBox.Show("Error:"+scee.Errors[curNdx].ToStrìng()+"\n"); 

} 

} finally { 

if(cmdlnsertPackage != null) 
cmdlnsertPackage.Dìspose() ; 

} 

} 

} 

5.5 Lấy dữ liệu bằng SqlCeDataReader 
5.5.1 Lấy dữ liệu bằng SqlCeDataReader 

Dữ liệu có thể được lấy CSDL SQL CE bằng cách sử dụng lớp SqlCeDataReader. Lóp 
SqlCeDataReader cung cấp truy nhập nhanh, chỉ một hướng về phía trước tới các bản ghi dữ 


Các bước để nhận dữ liệu bằng SqiCeDataReader như sau: 

Bươc 1: Tạo một thể hiện SqlCeConnection. SqlCeDataReader sẽ sử dụng kết nối để 

nhận dòng dữ liệu yêu cầu. 

Bước 2: Đối tượng SqlCeCommand sê được tạo cùng vi câu lệnh SELECT thích hợp. 

Bước 3: Thiết lập kiểu câu lệnh, và gọi phương thức SqlCeCommand.ExecuteReader. 

Phương thức ExecuteReader thực thi command text đối với CSDL bằng 
SqlCeConnection. SqlCeDataReader sẽ cung cấp truy cập dữ liệu đế trả về dữ liệu được trả về. 
SqlCeConnection sẽ bận will SqlCeDataReader đến khi quá trình đọc dữ liệu đóng lại. 

Phương thức đưa đến một tham số của kiếu CommandBehavìor. Kiếu CommandBehavior 
là một tập hợp mà SqlCeCommand sử dụng. Bảng 5.8 là danh sách giá trị của CommandBehavior 
bà mô tả. 


54 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bảng5.8. Giá trị CommandBehavior 


Tên 

CloseConnection 
Default 
Keylnfo 

SchemaOnly 
SequentìalAccess 

SingleResult 

SingleRow 


MÔ tả 

Ket nối được đóng lại sau khi đọc dữ liệu được đóng. 

Truy vấn có thế trả về nhiều tập kết quả. 

Truy vấn trả về thông tin của cột và khóa chính. Truy vấn được thực thi mà 
không có bất kỳ dòng nào lựa chọn bị khóa 

Truy vấn trả về thông tin của cột. 

Truy vấn cung cấp một cách cho DataReader thao tác các hàng chứa đựng 
các cột có giá trị nhị phân lớn. 

Truy vấn trả về một tập kết quả đon. 

Truy vấn trả về một dòng. Nó chỉ ra vị trí của singleRow khi thực thi truy 
vấn mà kết quả là tập họp nhiều kết quả. Trong trường họp này, kết quả trả 
về là tập nhiều kết quả, mỗi kết quả trả về là một dòng. 


Một SqlCeDataReader được trả về dựa vào gọi ExecuteReader. Sự tiến bộ của phưong 
thức là đọc các bản ghi tiếp theo. SqlCeDataReader có vị trí khởi tạo là trước bảng ghi đầu tiền. 
Vì vậy phải gọi Read trước khi yêu cầu lấy dữ liệu. Phưong thức Read sẽ trả về true đến tận khi 
SqlCeDataReader đến cuối của tập kết quả trả về. Sau đó tả về kết quả false. 


Chúng xác định được vị trí dòng dữ liệu, chúng ta có thế sử dụng các phưong thức 
Getxxx của SqlCeDataReader đế truy nhạp các cột trong mỗi dòng dữ liệu. Phưong thức 
Getlnt32 nhận một giá trị Int32 từ một cột trong dòng hiện tại của SqlCeDataReader. Phưong 
thức đưa đến một tham số kiếu int. Tham số này thế hiện số thứ tự của cột. Neu thứ tự của cột 
không biết đến khi tiết kế, chúng ta có thể sử dụng phưong thức GetOrdìnal để tìm số thứ tự của 
cột bằng tên cột. Trong Lỉstỉng 5.6 mô tả cách nhận tất cả thông tin từ bảng Package. 


Listing 5.6 Nhận tất cả thông tin trong bảng Package 

publìc statìc voìd GetAllPackageInfo() { 

string pckgStr = 

"Package Data\nID: {0}\nCode: {1} \nDestination : {2}"; 

string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSỵstem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn.Open(); 

string dmlPackageInfo = "SELECT * FROM Package"; 

SqlCeCommand cmdGetPackageInfo = null; 

SqlCeDataReader drPackageInfo = null; 

try { 

cmdGetPackageInfo = new SqlCeCommand(dmlPackageInfo, conn); 
cmdGetPackageInfo.CommandType = CommandType.Text; 
drPackageInfo = 

cmdGetPackageInfo.ExecuteReader(CommandBehavior.Default) ; 

while(drPackageInfo.Read()) { 

System.Wìndows.Forms.MessageBox.Show( 
string.Format(pckgStr, 
drPackagelnto.Getlnt32 (ũ), 


55 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


drPackageInfo.Getstrìng (1), 
drPackageInfo.Getstrìng(2))); 

} 

} catch(SqlCeException scee) { 

for(int curExNdx = 0; curExNdx < scee.Errors.Count; ++curExNdx) { 
System.Wìndows.Forms.MessageBox.Show( 

"Error:"+ scee.Errors[curExNdx] .ToString ()+"\n"); 

} 

} tìnallỵ { 

if( cmdGetPackagelnto != null ) 
cmdGetPackagelnto.Dispose() ; 

if( drPackagelnto != null ) 
drPackagelnto.Close 0; 

} 

} 

} 


5.5.2 Sử dụng tham số SQL Commands 

Câu lệnh SELECT sử dụng trong Lỉsting 5.5 rất đon giản. Trong các câu lệnh SELECT sẽ 
hầy hết sử dụng mệnh đề WHERE, cái đó sẽ giúp chúng ta lấy những dòng cần thiết. Chúng ta có 
thể sử dụng mệnh đề WHERE đế lựa chọn thông tin trong bảng Package. Một ví dụ về truy 

select: 

SELECT * FROM Package WHERE ID = "0987654321" 

Truy vấn này SELECT lấy về những dòng có cột ID có giá trị 0987654321. 

Chúng ta hãy tạo một đối tuợng SqlCeCommand. Đối tuợng SqlCeCommand cung cấp 
thuộc tính Parameters chứa đựng tập hợp tất cả các tham số. Đe thêm tham số vào tập hợp này 
chúng ta sử dụng phuong thức SqlCeCommand. Prepare. 


Listing 5.7 Thực thi một tham số SQL command 


publìc statìc void GetPackageInfo(int pckglD) { 
string pckgStr = 

"Package Data\nID: {0}\nCode: {1} \nDestination : {2}"; 

string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSystem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn.Open (); 

string dmlPackageInfo = "SELECT * FROM Package WHERE ID = ?"; 
SqlCeCommand cmdGetPackageInfo = null; 

SqlCeDataReader drPackageInfo = null; 

try { 

cmdGetPackageInfo = new SqlCeCommand(dmlPackageInfo, conn); 
cmdGetPackageInfo.CommandType = CommandType.Text; 
cmdGetPackageInfo.Parameters.Add("ID", pckglD); 
cmdGetPackageInfo.Prepare(); 

drPackageInfo = 

cmdGetPackageInfo.ExecuteReader(CommandBehavior.SingleRow); 

while(drPackageInfo.Read()) { 

System.Windows.Forms.MessageBox.Show( 
string.Format(pckgStr, 
drPackagelnto.Getlnt32(0), 


56 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43(S)vahoo.com 


drPackageInfo.Getstrìng (1), 
drPackageInfo.Getstring(2))); 

} 

} catch(SqlCeExceptìon scee) { 

for(int curExNdx = 0; curExNdx < scee.Errors.Count; ++curExNdx) { 

System.Wìndows.Forms.MessageBox.Show( 

"Error:"+ scee.Errors[curExNdx].ToString()+"\n"); 

} 

} tinallỵ { 

if( cmdGetPackagelnto != null ) 
cmdGetPackagelnto.Dispose() ; 

if( drPackagelnto != null ) 
drPackagelnto.Close (); 

} 

} 

} 

Truy vấn có tham số có thể được sử dụng trong hầu hết các câu SQL, DDL và DML. Nó 
có thế được sử dụng nhiều hơn một tham số trong truy vấn. Ví dụ, truy vấn sau có thế được sử 
dụng để SELECT. 

SELECT * FROM Package WHERE Code = ? OR DestìnatìonlD = ? 

Khi sử dụng câu lệnh SELECT cùng với nhiều tham số, chúng ta phải thêm đối tượng 
SqlCeParameters vào tập họp Parameters theo thứ tự dấu ? xuất hiện từ trái sang phải. 


Listing 5.8 Thực thi SQL command cùng với nhiều tham số 

publìc statìc voìd GetPackagelnto(int[] pckglD) { 
string pckgStr = 

"Package Data\nID: {0}\nCode: {1} \nDestination : {2}"; 

string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSystem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn . Open(); 

string dmlPackagelnto = "SELECT * FROM Package WHERE ID = ?"; 
SqlCeCommand cmdGetPackagelnto = null; 

SqlCeDataReader drPackagelnto = null; 

trỵ { 

cmdGetPackagelnto = new SqlCeCommand(dmlPackagelnto, conn); 
cmdGetPackagelnto.CommandType = CommandType.Text; 
cmdGetPackagelnto.Parameters.Add("ID", SqlDbType.Int); 
cmdGetPackagelnto.Prepare() ; 

for(int pckgNdx = 0; pckgNdx < pckglD.Length; ++pckgNdx) { 
cmdGetPackagelnto.Parameters[0].Value = pckglD[pckgNdx]; 
trỵ { 

drPackagelnto = 

cmdGetPackagelnto.ExecuteReader(CommandBehavìor.SingleRow); 

while(drPackagelnto.Read() ) { 

System.Windows.Forms.MessageBox.Show( 
string.Format(pckgStr, 
drPackagelnto.Getlnt32 (0), 
drPackagelnto.Getstrìng(1), 
drPackagelnto.Getstrìng(2))); 

} 

} catch(SqlCeException scee) { 


57 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


for(int curExNdx=ũ;curExNdx<scee.Errors.Count;++curExNdx) { 

System.Windows.Forms.MessageBox.Show( 

"Error:"+ scee.Errors[curExNdx] .ToString()+"\n" ) ; 

} 

} tinally { 

if( drPackagelnto != null ) 
drPackagelnto.Close (); 

} 

} 

} tinally { 

if( cmdGetPackagelnto != null ) 
cmdGetPackagelnto.Dispose(); 

} 

} 

} 

5.6 Lọc một DataSet bằng SqlCeDataAdapter 

Compact Framework cung cấp khả năng lập dữ liệu trực tiếp từ SQL Server CE vào một 
DataSet. Điều này đuợc hoàn thành bằng cách sử dụng SqlCeDataAdapter đua vào DataSet. 
SqlCeDataAdapter có thế đua vào DataSet và cập nhật vào CSDL. DataSet có thể quản lý tất 
cả các giao tiếp giữa ứng dụng và CSDL SQL Server CE . 

Quản lý SqlCeDataAdapter trong CSDL bằng cách chạy các câu lệnh khác nhau. Có bốn 
câu lệnh đuợc đua ra nhu là thuộc tính trên SqlCeDataAdapter, đó là SelectCommand, 
InsertCommand, UpdateCommand, và DeleteCommand. 

Thuộc tính SelectCommand là đôi tuợng SqlCeCommand xác định là câu lệnh SQL mà 
SqlCeDataAdapter sẽ sử dụng để nhậ dữ liệu từ CSDL SQL Server CE database. 
SqlCeDataAdapter sẽ sử dụng dữ liệu để đua vào DataSet. 

Bao gồm các buớc sau: 

Bước 1: Xây dựng một DataSet 

Bước 2: Nhận dữ liệu 

Bước 3: Đưa vào DataSet 

Trước tiên, SqlCeDataAdapter khởi tạo giản đồ DataSet tưong ứng với giản đồ trong 
nguồn dữ liệu, Điều này có nghĩa là DataTables được xây dựng tưong ứng với bảng CSDL 
nguồn như là xây dựng DataColumns tưong ứng với cột bảng CSDL nguồn. Quan hệ giữa 
DataSet và CSDL nguồn được biết như là ánh xạ bởi vì chúng ánh xạ đối tượng DataSet vào 
đối tượng CSDL. Tiếp theo dữ liệu được nhận về từ CSDL nguồn bằng cách sử dụng thuộc tính 
SeiectCommand. Cuối cùng DataRows được tạo đế nhận dữ liệu, và các dòng được trèn vào 
DataTableS. 

Sau đây là đoạn mã đưa dữ liệu vào một DataSet bằng cách sử dụng SqlCeDataAdapter 
rất đon giản. Lỉstỉng 5.9 mô tả cách đưa dữ liệu của bảng Package vào DataSet bằng cách sử 
dụng SqlCeDataAdapter. 

Listing 5.9 Đưa dữ liệu vào DataSet cùng vói nội dung của bảng Package 

public static DataSet GetPackageDataSet() { 


58 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43(S)vahoo.com 


string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSỵstem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn.Open() ; 

string dmlPackageInfo = "SELECT * FROM Package"; 

SqlCeDataAdapter daPackages = new SqlCeDataAdapter(); 
daPackages.MìssingMappingActìon = MìssingMappingActìon.Passthrough; 
daPackages.MìssingSchemaAction = MissìngSchemaAction.Add; 
daPackages.SelectCommand = new SqlCeCommand(dmlPackageInfo, conn); 

DataSet dsPackages = new DataSetO; 
daPackages.Fill(dsPackages); 

return dsPackages; 

} 

Trước tiên tạo và mở một kết nối tới CSDL SQL Server CE. Sau đó tạo một đối tượng 

SqlCeDataAdapter và thiêt lập MìssingMappingActìon và thuộc tính MìssìngSchemaActìon. 

Thiết lập thuộc tính mặc định. Tiếp theo, thiết lập SelectCommand thành một đôi tượng 
SelectCommand lựa chọn tất cả dữ liệu từ bảng Package. Cuối cùng, tạo đối tượng DataSet và 
gọi phưong thức SqlCeDataAdapter.Fill để đưa dữ liệu vào DataSet với dữ liệu trong bảng 

Package. 


5.7 Cập nhật CSDL Microsoft SQL Server CE sử dụng 

SqlCeDataAdapter 

DataSet đã đưa dữ liệu vào bằng cách sử dụng SqlCeDataAdapter, chúng ta có thể tạo 
sự thay đổi dữ liệu và cập nhật dữ liệu nguồn, chúng ta phải chỉ ra ba thuộc tính thêm vào đối 
tượng SqlCommand cho SqlCeDataAdapter là: UpdateCommand, InsertCommand, và 
DeleteCommand. 


Listing 5.11 Sử dụng SqlCeDataAdapter để cập nhật dữ liệu 

public statìc 

SqlCeDataAdapter GetPackageDataAdapter(SqlCeConnectìon conn){ 
string dmlPackageInfo = "SELECT * FROM Package"; 
string dmlUpdatePackage="UPDATE Package " + 

"SET CODE = ?, " + 

" DestinationlD = ? " + 

"WHERE ID = ?"; 

string dmlInsertPackage="INSERT INTO " + 

"Package(Code, DestinationlD) " + 

"VALUES (?, ?)"; 
string dmlDeletePackage="DELETE FROM " + 

"Package " + 

"WHERE ID = ?"; 

SqlCeDataAdapter daPackages = new SqlCeDataAdapter(); 

daPackages.SelectCommand = new SqlCeCommand(dmlPackageInfo, conn); 

daPackages.UpdateCommand = new SqlCeCommand(dmlUpdatePackage, conn); 
daPackages.UpdateCommand.Parameters.Add("Code", SqlDbType.NVarChar); 
daPackages.UpdateCommand.Parameters.Add("DestinatìonlD", 

SqlDbType.NVarChar); 

daPackages.UpdateCommand.Parameters.Add("ID", SqlDbType.Int); 


59 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


daPackages.InsertCommand = new SqlCeCommand(dmlInsertPackage, conn); 
daPackages.InsertCommand.Parameters.Add("Code", SqlDbType.NVarChar); 
daPackages.InsertCommand.Parameters.Add("DestinationlD", 

SqlDbType.NVarChar); 

daPackages.DeleteCommand = new SqlCeCommand(dmlDeletePackage, conn); 
daPackages.DeleteCommand.Parameters.Add("ID", SqlDbType.Int); 

return daPackages; 

} 

SqlCeDataAdapter cập nhật dữ liệu nguồn khi chúng ta gọi phuơng thức Update. 
Phuơng thức Update thao tác qua 5 buớc khi cập nhật dữ liệu: 

Bước 1: Các giá trị cập nhật được nạp vào từ đối tượng DataRow trong tham số câu lệnh 
có liên quan. 

Bước 2: Sự kiện RowUpdating được đưa ra. 

Bước 3: Câu lệnh liên quan được thực thi đối với dữ liệu nguồn. 

Bước 4: Sự kiện RowUpdated được đưa ra. 

Bước 5: Thuộc tính RowSet của DataRow được thiết lập lại RowState.Unchanged bằng 
cách gọi phưong thức AcceptChanges. 

Listing 5.12 Cập nhật bảng Package sử dụng SqlDataAdapter 

public static voìd UpdatePackageTable(DataSet dsPackages) { 
string connstr = @"Data Source=\My Documents\PTSỵstem.sdf"; 

using(SqlCeConnection conn = new SqlCeConnection(connstr)) { 

conn.Open() ; 

SqlCeDataAdapter daPackages = GetPackageDataAdapter(conn); 
daPackages.Update(dsPackages); 

} 

} 


Thao tác với sự kiện cập nhật SqlCeDataAdapter 

Khi chúng ta gọi phưong thức cập nhật trên SqiCeDataAdapter, có hai sự kiện được đưa 
ra. Sự kiện RowUpdating được đưa ra trước câu lệnh Update được thực thi với dữ liệu nguồn. Sự 
kiện RowUpdated được phát sinh sau khi câu lệnh Update được thực thi với dữ liệu nguồn. 

Khi chúng ta nhận một sự kiện RowUpdating, chúng ta sẽ xác định thuộc tính của đối 
tượng SqlCeRowUpdatingEventArgs và quyết định tiếp tục cập nhật hay không. 

5.8 Đối tượng SqlCommand với SqlCeCommandBuilder 

Trước tiên, chúng ta cần kh ởi tạo SqlCeDataAdapter và thuộc tính SelectCommand. Sau 
đó chúng ta tạo SqlCeCommandBuilder thông qua SqlCeDataAdapter như là tham số để cấu 
trúc SqlCeCommandBuilder. SqlCeCommandBuilder sẽ tạo một câu lệnh cho thuộc tính 
UpdateCommand, InsertCommand, and DeleteCommand của SqlCeDataAdapter. Lỉstỉng 5.14 mô 


60 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


tả cách sử dụng SqlCeCommandBuilder để xây dựng một SqlCeDataAdapter cho bảng 
Package. 

Listing 5.14 Sử dụng SqlCeConunandBuilder 

public static 

SqlCeDataAdapter GetPackageDataAdapter(SqlCeConnection conn){ 
string dmlPackageInfo = "SELECT * FROM Package"; 

SqlCeDataAdapter daPackages = new SqlCeDataAdapter(); 

daPackages.SelectCommand = new SqlCeCommand(dmlPackageInfo, conn); 

SqlCeCommandBuilder cmdBldr = new SqlCeCommandBuilder(daPackages); 

MessageBox.Show(cmdBldr.GetUpdateCommand().CommandText); 

MessageBox.Show(cmdBldr.GetlnsertCommand().CommandText); 

MessageBox.Show(cmdBldr.GetDeleteCommand().CommandText); 

return daPackages; 

} 


61 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 6 Phát triên cho SmartPhone 

6.1 Giới thiệu SmartPhone 

SmartPhone về bản chất là cell phone chạy hệ điều hành Pocket PC operating System. Đe 
thuận tiện khi làm việc với các thiết bị nhỏ, SmartPhone trênh lệch so với chuấn Pocket PC có 
hai cách quan trọng sau: 

• Kích cỡ màn hình cho SmartPhone là nhỏ hon so với các thiết bị chuẩn Pocket 
PC. Độ phân giải màn hình SmartPhone là 176 X 220, so sánh với chuẩn Pocket PC là 240 X 320. 

• Màn hình SmartPhone không dề hỏng. Thay đổi co bản kiếu dáng cái mà nguời 
sử dụng đua thông tin vào ứng dụng. Nguời sử dụng tuong tác cùng với ứng dụng bằng các nút 
vật lý trên điện thoại. 

Có hai cách khác nhau để phát triển cho SmartPhones. Sự khác biệt chủ yếu là màn hình 
nhỏ, yêu cầu nguời phát triển phải quan tâm đến màn hình thực cẩn thận. Nhung thiếu màn hình 
sờ và bàn phím có nghĩa là 

Trong phần này học cách phát triển cho SmartPhone bằng .NET Compact Framework 
trong khi làm việc xung quanh SmartPhone có sự hạn chế cố hữu của nó. 

6.2 Phát triển SmartPhone bằng .NET Compact Framework 

Đe phát triển cho SmartPhone, chúng ta phải cài đặt gói hồ trợ cho Visual Studio. Cái 
này có sẵn ở Microsoít. Mặc định, Smart Device Extensions cho Visual Studio cho phép chúng 
ta tạo các dự án cho nền tảng Pocket PC hoặc Windows CE. Đe thêm gói hồ trợ cho SmartPhone, 
nền tảng SmartPhone đuợc thêm vào nhu một kiểu dự án. 

Bởi vì SmartPhone add-on đon giản là mở rộng cho Smart Device Extensions, những nhà 
phát triển có kinh nghiệm khi phát triển cho nền tảng SmartPhone nhu khi phát triển cho Pocket 
PC hoặc Windows CE. Khác nhau chính là có những emulators để deploy và điều khiển không 
hồ trợ SmartPhone. Một số điều khiến sau không hồ trợ: 

• Button 

• RadìoButton 

• ListBox 

• TabControl 

• DomainUpDown 

• NumericUpDown 

• TrackBar 

• ContextMenu 

• ToolBar 


62 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


• StatusBar 

• OpenFileDìalog 

• SaveFileDìalog 

• InputPanel 

Khó khăn chính trong làm việc với SmartPhone là thiết kế một giao diện người sử dụng 
sử dụng các điều khiển có sẵn trong hộp công cụ ToolBox. Khả năng còn lại của .NET Compact 
Framework vẫn sẵn sàng cho ứng dụng của chúng ta. 

Đưa ra hệ điều hành SmartPhone hỗn họp 

Nó rất quan trọng đế nhận thức về sự khác nhau trong hệ thống flle SmartPhone so với 
nền tảng Pocket PC và Windows CE đầy đủ. Trên SmartPhone chỉ có thư mục \storage. Tất cả 
ứng dụng quản lý được đưa vào thưc mục \storage, và chúng ta có thể tạo fde vào thư mục 

\Storage. 

6.3 Viết một ứng dụng cho SmartPhone - XMLDataSetViewer 

Chúng ta sẽ tiếp cận xậy dựng khung nhìn đon giản XML DataSet. Khung nhìn XML 
DataSet đưa đến bảng đầu tiên trong DataSet. Hướng dẫn cung cấp cho người phát triển cùng 
với dự án SmartPhone đã tồn tại đế thử nhiệm. Nó mô tả cách .NET Compact Framework phát 
triển có kinh nghiệm gần như không thay đối khi làm việc với SmartPhone. 

Trước khi bắt đầu, chúng ta coi như SmartPhone add-on đã cài đặt. Các bước như sau: 

Xây dựng DataSetViewer: 

Bước 1: Chạy Visual Studio .NET và tạo mới một dự án. Chúng ta có thế chọn một ứng 
dụng Smart Device bằn c#. 

Bước 2: Sau đó các bước như chúng ta thao tác tạo một ứng dụng Smart Device, chấp 
nhận khi hỏi chấp nhận nền tảng, chọn SmartPhone của Pocket PC hoặc Windows CE. Bước này 
được đưa đến trong hình hình 6.1. 

Hình 6.1. Khi tạo một dự án mới, chọn nền tảng SmartPhone 



63 















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bước 3: Khi chúng ta kết thúc thiết lập ứng dụng mới, chúng ta sẽ sem phần sửa form và 
Toolbox, như trong hình 6.2. Hình cho thấy hầu hết những cái chính của dự án Pocket PC, ngoại 
trừ form nhỏ hon đế mang lại cho màn hình nhỏ trên SmartPhones. Mặc dù một số điều khiển 
trong Toolbox bị mờ đi. 

Hình 17.2. Sửa form và hộp công cụ cho dự án SmartPhone chứa đựng một số điều khiển 

bị mờ đi. 



Bước 4: Kéo một DataGrid và một TextBox vào form. Tên của DataGrid là dgDataSet 
và tên của TextBox là txtXmlToLoad. Sử dụng giá trị mặc đinh cho TextBox là: 

\Storage\Program Fìles\XMLDataSetVìewer CS\SampleDataSet.xml. 

Bước 5: Thêm một tham chiếu đến DataGrid. Đe làm điều này, bấm chuột phải vào tên 
solution (xmlDataSetview_cs) trong Solution Explorer. Sau đó chọn Add Reference. Chúng ta 
sè nhìn thấy hộp thoại trong đó có thế chọn rất nhiều các DLLs. Chọn nút Browse và di chuyến 
tới thư mục trong thư mục cài Visual Studio (C: \Program Files\Microsoft visual studio 
. NET 2003). Trong thư mục lựa chọn file CompactFrameworkSDK\vl. 0.5000\Windows CE\ 
System.Wìndows.Forms.DataGrid.dll. 

Bước 6: Thêm đối tượng menu bằng cách chọn biểu tượng MaìnMenui xuất hiện dưới 
phần sửa form (form editor) trong IDE. Chúng ta có thể thêm các mục trong menu bằng cách 
bấm kh e thêm menu mới sau đó gõ text cho menu. Ví dụ: Exìt và Load XML. 

Bước 7: Thêm mã lệnh cho menu Exit bằng cách bấm đúp vào nó. IDE mang đếm 
phưong thức nhận được gọi khi menu Exit được chọn. Thêm mã lệnh: 

Application.Exit (); 

Bước 8: Thêm biến cho DataSet, có tên là m_DataSet, ở trên cùng của lóp Forml. Ví dụ, 
biến thành viên của lóp cho dự án như sau: 

public class Forml : System.Windows.Forms.Form 

{ 

private System.Windows.Forms.DataGrid dgDataSet; 
private System.Windows.Forms.Menultem menulteml; 
private System.Windows.Forms.Menultem menultem2; 


64 
















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


private System.Windows.Forms.TextBox txtXmlToLoad; 
prìvate System.Windows.Forms.MainMenu mainMenul; 

private DataSet m DataSet; 

// Rest of class Forml not shown here... 


Bước 9: Thêm mã lệnh cho menu Load XML bằng cách bấm dúp chuột vào mục đó và 
đưa vào đoạn mã lệnh như sau: 

if (this.m DataSet == null) 

{ 

this.m_DataSet = new DataSetO; 

} 

this.m_DataSet.Clear(); 
try 
{ 

m DataSet.ReadXml(this.txtXmlToLoad.Text); 

// Set up a DataVìew 

DataView 1 DataView = new DataView(m DataSet.Tables [0]); 
this.dgDataSet.DataSource = 1 DataVìew; 

} 

catch (Exception ex) 

{ 

MessageBox.Show(ex.ToString()); 

} 

Bước 10: Thêm flle mặc đinh XML, SampleDataSet.xml, vào ứng dụng. Đe làm điều 
này, trong Solution Explorer bấm Ctrl+Alt+L và đưa chuột qua tên các solution (ví dụ, 
XMLDataSetVìewer_CS). Bấm chuột phải và chọn Add, Add Existìng Item, và sau đó chọn flle 
SampleDataSet. xml. Chúng ta có thể tìm flle này trong dự án XMLDataSetViewer. 

Bước 11: Xây dựng và triển khai ứng dụng! Neu chúng ta không có bất kỳ thiết bị 
SmartPhone, có thế triển khai bằng các emulator trong Virtual Radio. 

Sử dụng XML DataSetViewer 

Sử dụng ứng dụng khác với sử dụng ứng dụng trên Pocket PC bởi vì không bàn phím sờ. 
Không có bàn phím, và một số nút. 

Đế chọn file XML để nạp file vào ứng dụng, chúng ta phải trèn đầy đủ đường dần của 
flle XML vào textbox. Đe làm điều này, trước tiên tạo textbox vào ứng dụng. Một textbox được 
kích hoạt, chúng ta có thể di chuyển con trỏ cùng với con trỏ và trèn văn bản vào bằng phím số. 

Đe nạp flle XML, bấm menu phải, mục Load XML 


65 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Chương 7 Sử dụng XML Web Services 
7.1 Tạo XML Web Service 

Trước khi tạo .NET Compact Framework XML Web Service Client, XML Web Service 
Client phải sử dụng được. Trong phần này chúng ta tạo một Web Service, và tạo một a .NET 
Compact Framework Client đế sử dụng Web Service. XML Web Service trả về thông tin của một 
cá nhân. 

Thông tin của người đó được lưu trong CSDL Microsoữ SQL Server. Khi một yêu cầu 
được tạo ra, XML Web Service sẽ truy vấn một trích dẫn ngâu nghiên và trả về thông tin trích 
dẫn. Chúng ta cần phải thiết lập CSDL này trước khi chúng ta có thể chạy ví dụ này. 

Để tạo XML Web Service trong Visual Studio.NET, sử dụng ASP.NET Web Service 
template. Tên dự án là QuotabieQuotesWebService. XML Web Service có tên là Servicei sẽ 
được tạo flle Servicel .asmx. Thay đối tên XML Web Service thành QuoteService và fĩle 
nguôn .aspx là QuoteServìce . aspx. 

XML Web Service sẽ đưa ra một phưoưg thức web, GetQuote. Phưong thức này trả về 
thông tin trích dần. Thông tin trích dần được lấy từ CSDL Microsoữ SQL Server. Có một thủ tục 
trong CSDL QuotableQuotes có tên là GetQuote, thủ tục này chúng ta sẽ sử dụng để truy vấn 
thông tin trích dần. Microsoữ Visual Studio.NET sẽ trợ giúp trong quá trình viết mã lệnh đế tác 
động đến thủ tục này. Trước tiên mở Server Explorer và tạo stored procedure GetQuote trong 
CSDL QuotableQuotes. Kéo stored procedure GetQuote vào trong phần thiết kế XML Web 
Service. Chúng ta tạo hai đối tượng: sqiConnectioni và sqiCommandi. Đối tượng 
sqlConnectìonl có kiêu SqlConnection và thê hiện kêt nôi tới CSDL QuotableQuotes. Đôi 
tưọưg sqlCommandl có kiếu là SqlCommand và thể hiện SQL command sẽ nhận thông tin trích 
dẫn từ stored procedure. Đổi tên sqlConnectìonl và sqlCommandl lần lượt thành 
quoteConnectìon và cmdGetQuote. 

Trước khi thực thi GetQuote, cần phải có phưong thức giúp đỡ đế tạo thông tin trích dẫn 
ngâu nghiên. SqlCommand cmdGetQuote đưa đến một tham số. Tham số này là ID của bản ghi 
thông tin trích dẫn trong CSDL. Trong CSDL mỗi thông tin trích dần có một trường khóa có kiểu 
integer. Trường khóa này tự động tăng, mỗi lần tăng nên một, và giá trị đầu tiền là 0. 
QuotableQuote XML Web Service sẽ trả về thông tin trích dẫn ngẫu nghiên. Đe làm điều này, 
trong mã nguồn phải tạo một số ngẫu nghiên từ 0 và giá trị lớn nhất của trường khóa trong 
CSDL. Số lớn nhất đó phải nhận từ CSDL. Có một stored procedure có tên là 
GetLargestQuoteIdentifier trong CSDL làm điêu này. Đặt GetLargestQuotelD vào stored 
procedure, và kéo vào phần thiết kế. Nó sẽ tạo một đối tượng SqlCommand. Đổi tên thành 
cmdGetLargestiD. Đoạn mã sau mô tả cách nhận giá trị trường ID lớn nhất từ CSDL. Đoạn mã 
này sẽ Ở trong lóp QuoteService. 

Listing 7.1 


66 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


public Int64 LargestlD 
{ 

get 

{ 

object largestlD = cmdGetLargestlD.ExecuteScalar(); 
if(largestID== null II !(largestlD is Int64)) 
return -1; 

return (Int64)largestlD; 

} 

} 

Trước khi viết mã lệnh đế nhận giá trị lớn nhất của trường khóa từ bảng Quotes. Trước 
tiên, đối tượng cmdGetLargestiD SqlCommand được sử dụng đế nhận giá trị lớn nhất trường 
khóa từ CSDL. Khi giá trị nhận về được kiếm tra đúng. Giá trị -1 được trả về nếu giá trị không 
hợp lệ. 

Sau khi nhận giá trị của trường khóa lón nhất, một giá trị IP ngâu nghiên được tạo. Làm 
điều này cùng với lớp System. Random. Lóp System. Random thế hiện tạo một số ngẫy nghiên. 
Phưong thức Next sẽ được sử dụng đế nhận một số nguyên ngâu nghiên (int32). Phưong thức 
Next CÓ thể chấp nhận một số nguyên (int32), số này thế hiện giới hạn trên của số ngẫu nghiên 
để phát sinh. Trong ví dụ này giá trị lớn nhất của ID sẽ được tạo được thông qua như là một tham 
số. 

Phưong thức sẽ trả về cấu trúc dữ liệu khách hàng, cấu trúc này chứa đựng thông tin trích 
dần. Listing 7.2 chứa đựng lóp Quote, lớp này lưu trữ thông tin trích dẫn. Lớp sê đực đặt trong 
file QuoteService. aspx bên trong của không gian tên. 

Listing 7.2 

public class Quote 
{ 

public strìng string; 
publìc strìng Author; 
public strìng Date; 

} 

Phưong thức GetQuote phải được thực thi. Phưong thức GetQuote Web cần phải hoàn 
thành những công việc sau: 

Bước 1: Phát sinh một giá trị Quote ID ngẫy nghiên. 

Bước 2: Lấy dữ liệu trích dẫn từ CSDL. 

Bước 3: Điền vào cấu trúc dữ liệu Quote. 

Bước 4: Trả về cấu trúc dữ liệu Quote. 

Trong đoạn mã Listing 7.3 đưa đến phưong thức Hello World trong file 

QuoteService.aspx. 


Listing 7.3 

[WebMethod] 


67 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


public Quote GetQuoteO 

{ 

quoteConnectìon.Open (); 

try 

{ ’ 

Int64 largestlD = LargestlD; 
if(-1 == largestlD) 
return null; 

Random rand = new Random(DateTime.Now.Millìsecond); 

Int64 randomQuoteld = rand.Next((int)largestlD); 
cmdGetQuote.Parameters["@id"] = 

new SqlParameter("@id", randomQuoteld); 

SqlDataReader reader = cmdGetQuote.ExecuteReader() ; 
if(!reader.Read()) 
return null; 

Quote q = new QuoteO; 

q.string = reader.Getstring(0); // Get Quote string 
q.Author = reader.Getstrìng(1); // Get author's name 
q.Date = reader.Getstrìng(2); // Get the spoken date 

return q; 

} 

finallỵ 

{ 

quoteConnection.Close (); 

} 

} 

Trước tiên kết nối với CSDL QuotabieQuotes đã được mở bằng phương thức Open trên 
đối tượng quoteConnection. Tiếp theo một giá trị ngẫy nghiên giữa 0 và giá trị lớn nhất được 
phát sinh bằng phương thức Next trên lóp System. Random. ID được kiểm tra tính hợp lệ. Neu ID 
họp lệ, giá trị đó được thiết lập như là tham số có tên là @id của đối tượng cmdGetQuote 
SqlCommand. Tiếp theo phương thức ExecuteReader của đối tượng SqlComman được gọi. 
Phương thức này thực thi câu lệnh đối với CSDL Microsoữ SQL Server và trả về một đối tượng 
SqlDataReader, đối tượng này cung cấp truy cập vào dữ liệu trích dẫn. Sau đó SqlDataReader 
điền vào cấu trúc dữ liệu Quote. Cuối cùng, cấu trúc dữ liệu Quote được trả về, và khối f inaiiỵ 
đảm bảo rằng kết nối CSDL được đóng trong trường hợp có ngoại lệ. Trước khi lớp trong không 
gian tên SqlClient có thể được sử dụng, không gian tên System. Data. SqlClìent phải được 
đưa vào trong file QuoteService . aspx. 

Mặc định , một Web Service mới được đưa vào không gian tên http: //tempura.org. 
Microsoữ khuyến cáo rằng mỗi XML Web Service có một không gian tên XML duy nhất. Điều 
này cho phép ứng dụng Client chỉ ra sự khác biệt nó với các dịch vụ khác trên Web. Có thế hoàn 
thành bằng cách áp dụng thuộc tính WebServìceAttrìbute đối với lóp Web Service. Thêm các 
dòng lệnh sau vào lớp QuoteServìce: 

[WebServìce(Namespace="http://netcfkickstart/QuoteServìce" , 
Description="Provides access to tamous quotes")] 

Thay đối thuộc tính không gian tên của QuoteService như là thêm một mô tả ngắn gọn 

về Web Service. 


68 



Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Cùng với thuộc tính webServiceAttrìbute ứng dụng vào Web Service, QuotableQoutes 
Web Service có thế được dịch và thử. Nhấn phím F5 đế dịch và gỡ lồi XML Web Service. 
QuoteService đưa đến trang Web. Trang Web này chứa đựng chuỗi mô tả từ thuộc tính 
WebServiceAttrìbute. Trang chứa một nhãn liên kết Service Description. Liên kết này sẽ 
hiển thị định dạng flle WSDL cho dịch vụ. Có liên kết cùgn với text GetQuote. Chọn liên kết đó 
sè đưa đến trang Web cho phép thử phưong thức GetQuote Web. 

Trang kiểm thử này cung cấp một vài thông tin. Chọn vào nút Invoke trên trang Web sẽ 
gọi phưong thức Web và hiến thị thông tin trả về trong Internet Explorer. Sai đây XML là một ví 
dụ về kết quả trả về từ trang GetQuote: 

<?xml versìon="l.0" encoding="utf-8" ?> 

<Quote xmlns:xsd="http://www .w3.org/ 2001/XMLSchema" 

xmlns:xsì="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-ìnstance" 
xmlns="http://netcfkickstart/QuoteService"> 

<string> 

"Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how 
improbable, must be the truth." 

</string> 

<Author>Sherlock Holmes</Author> 

<Date>1859-1930</Date> 

</Quote> 

Bên cạnh sự cung cấp khả năng kiểm thử Web Service, trang này còn cung cấp ba ví dụ 
về cách yêu cầu Web Service và ví dụ trả về. Ví dụ này bao gồm định dạng cho HTTP-POST, 
HTTP-GET, và SOAP. 


7.2 Tìm hiểu .NET Framework Web Service Client 

Sử dụng giao thức HTTP và thông điệp SOAP, Web Service Client có thế gửi yêu cầu và 
thể hiện thông tin trả về từ Web server. Hình 7.1 mô tả thời gian tồn tại của một phưong thức 
Web gọi từ Client tới Web server. 


Hình 7.1. Thời gian tồn tại của phương thức Web gọi một Web Service. 



Sau đây là danh sách mô tả 9 bước trong thời gian tồn tại của phương thứcWeb method. 

Bước 1: ứng dụng Client tạo một thể hiện lớp proxy. Proxy là lớp thông điệp giao tiếp 
giữa ứng dụng Client và Web Service, ứng dụng Client gọi một phương thức trên lớp proxy 


Bước 2: Proxy, sử dụng kiến trúc Web Service bên phía Client, tuần tự hóa XML Web 
Service yêu cầu và đóng gói nó trong thông điệp SOAP. 


Bước 3: Thông điệp SOAP sau đó gửi tới Web server thông qua HTTP. 

Bước 4: Kiến trúc Web Service phía server nhận và hủy tuần tự hóa thông điệp SOAP. 


69 






































Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Bước 5: Sử dụng thông điệp SOAP, lớp thế hiện Web Service được tạo. Tiếp theo, đối số 
của phưong thức Web được tạo từ thông điệp SOAP. Cuối cùng, phưong thứ Web được gọi cùng 
với đối số riêng. 

Bước 6: Kiến trúc Web Service phía server đóng gói đưa ra tham số và trả về giá trị vào 
thông điệp SOAP. 

Bước 7: Thông điệp SOAP được gửi trở lại Client thông qua HTTP. 

Bước 8: Kiến trúc Web Service phía Client nhận thông điệp SOAP và hủy tuần tự hóa 
tham số đưa ra và trả về giá trị. Giá trị được trả về lớp proxy. 

Bước 9: Lóp proxy trả về tham số đầu ra và trả về giá trị tới ứng dụng Client. 

7.3 Tạo một ứng dụng Client XML Web Service. 

Bây giờ chúng tạo một Client cho QuotableQuotes XML Web Service. Bắt đầu tạo một 
ứng dụng Smart Device Application. Thiết kế giao diện độ họa giống hình 7.2. Mã lệnh để gọi 
XML Web Service sẽ được đưa vào trong sự kiện click trên nút có nhãn Get Quote. Trước tiên 
thêm một tham chiếu đên XML Web Service trong dự án Smart Device Application. 

Hình 7.2. Giao diện người sử dụng QuotableQuotes Client application. 



7.3.1 Thêm Web Reíerence vào Client Application 

Bây giờ, Web tham chiếu đến dịch vụ cần thiết thêm vào dự án Client. Đe làm điều này, 
vào Solution Explorer, bấm chuột phải vào mục Reference, và chọn Add Web References .... 
Hộp thoại Add Web Reference như hình (hinhg 7.3). 

Hình 7.3. Hộp thoại Web Reterence. 


70 





















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43(5)vahoo.com 



Hộp thoại Add Web Reference giúp xác định Web Services và sử dụng chúng trong ứng 
dụng. Hộp thoại hiển thị bốn liên kết. Một liên kết cho phép chúng ta xem tất cả XML Web 
Services trên máy. Ba liên kết khác liên kết đến ba UDDI servers/directories. Liên kết "Browse 
UDDI Servers on the local machine" cho phép chúng ta duyệt UDDI servers trên mạng cục bộ. 
hai liên kết khác có nhãn là UDDI Directory và UDDI Directory cung cấp truy cập tới dịch vụ đã 
đuợc đăng ký với Microsoữ. Liên kết "UDDI Directory" duyệt UDDI business registry đế tìm 
công ty và sản phẩm Web Services. Liên kết "Test Microsoữ UDDI Directory" xác định XML 
Web Services kiểm thử, có nghĩa là đuợc sử dụng trong quá trình phát triển. 

Trong ví dụ này QuotableQuotes XML Web Service sẽ không đăng ký với UDDI. Thay 
vì đăng ký QuotableQuotes XML Web Service cùng với UDDI, địa chỉ trang 
QuoteService. aspx sẽ đuợc đua vào trong hộp thoại Add Web Reference. Đua vào địa chỉ 
URL sau, http://localhost/QuotableQuotesWebService/QuoteServìce.asmx, vào trong 
hộp text Address và bấm Enter hoặc nút Go. 

Hộp thoại sẽ download Tile WSDL cho QuoteService Web Service. Quá trình download 
đuợc hoàn thành, bâm vào nút Add Reference. 

7.3.2 Xem lớp Proxy 

Kh i thêm nút Add Rclbrcncc đuợc bấm, Microsoữ Visual Studio.NET phát sinh một lóp 
proxy, lớp này sê quản lý tuong tác giữa ứng dụng QuotableQuotes Web Service. Trong một số 
truờng hợp flle class proxy có thế cần hiến thị hoặc thay đổi, nhung mặc định Solution Explorer 
không hiển thị flle class proxy. Có thể thay đổi bằng cách chọn nút Show All Files trong 
Solution Explorer. Bây giờ mở rộng nút Web Rcicrcnces và nút bên duới Reference.map. Hiện 
ra một nút có nhãn Reference.cs. Bấm đúp vào nút đó sẽ hiến thị mã nguồn của lớp proxy. 

Có một vài thứ sẽ đuợc gọi từ lớp proxy. Truớc tiên, lớp proxy đua đến khả năng mã hóa 
Client để chỉ ra URL sẽ sử dụng khi giao tiếp với XML Web Service. Lóp proxy có thuộc tính 
URL kiếu chuỗi thế hiện địa chỉ URL trang .aspx của XML Web Service. Từ khi đó Windows 
CE và Pocket PC emulators có một địa chỉ IP khác tất cả các địa chỉ máy khác đang chạy, chúng 
ta sẽ không có kh ả năng xác định XML Web Service bằng cách sử dụng địa chỉ URL mặc định 
trong lớp proxy bằng cách sử dụng localhost nhu là tên server. Thay vì, sử dụng tên server hoặc 


71 



















Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


địa chỉ IP, trong phần này chúng ta nên sử dụng địa chỉ IP để ngăn ngừa lỗi cùng với giải pháp 
tên server. 

Thứ hai, trong file lóp proxy, tồn tại một lóp có tên Quote. Lóp này tưong tự với lớp 
Quote đã được tạo trên phía server đế lưu dữ thông tin trích đần. Trong Listing 7.4 chứa đựng 
khai báo lớp Quote từ fde mã nguồn của lớp proxy. 

Listing 7.4 

[System.Xml.Serìalìzation.XmlTypeAttribute( 

Namespace="http://netcfkickstart/QuoteService")] 
public class Quote { 

/// <remarks/> 
public strìng string; 

III <remarks/> 
publìc string Author; 

III <remarks/> 
publìc strìng Date; 

} 

Thuộc tính System. Xml. Serìalìzation. XmlTypeAttribute chỉ ra kiên trúc XML 
Web Service phía Client đế sử dụng không gian tên http: //netctkickstart/QuoteService 
kh i tuần tự hóa một đối tượng có kiếu này. Lóp Quote phải kh ai báo trong proxy, vì vậy Client và 
server có thể sử dụng cấu trúc dữ liệu giống nhau khi tưong tác. Tất cả cấu trúc dữ liệu khách 
hàng được đưa ra qua đường XML Web Service sẽ được khai báo đế sử dụng bằng Client trong 
flle mã nguồn lớp proxy. 

7.3.3 Sử dụng QuotableQuotes Web Service 

Bây giờ chúng thêm một dự án Client và lớp proxy đã được tạo ra, XML Web Service có 
thể sử dụng bằng ứng dụng clietn. Mở phần thiết kế cho giao diện đồ họa Client, và bấm đúp vào 
nút Get Quote. Sau đó hiển thị phần nhập mã lệnh cho sự kiện click của nút, Trước khi thực thi 
phưong thức này, không gian tên của lóp proxy cần phải được thêm vào Forml. cs. Lóp proxy đã 
được tạo trong không gian tên dưới không gian tên của Client. Thêm vào đoạn mã sau trong: 

using QuotableQuotesClient.QuoteServìceWebReference; 

Thao tác đon giản cần để tạo một thể hiện của lớp proxy, gọi phưong thức GetQuote, và 
hiển thị thông tin trích dần trong giao diện đồ họa. Thực thi thao tác bằng cách sử dụng đoạn mã 
trong Lỉstỉng 7.5 . 

Listing 7.5 

private void btnGetQuote Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

QuoteService qs = new QuoteService(); 

Quote quote = qs.GetQuote (); 

if(null == quote) 

{ 

MessageBox.Show("An error occurred retrievìng a quote"); 


72 





Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Return; 

} 

UpdateQuoteUI(quote); 

} 

updateQuoteưi là phương thức trợ giúp trích đoạn dữ liệu từ đối tượng Quote và cập 
nhật ứng dụng giao diện đồ họa. Lỉsting 7.6 chứa đoạn mã cho phương thức UpdateQuoteUi. 

Listing 7.6 

private voìd UpdateQuoteUI(Quote quote) 

{ 

lblQuote.Text = quote.string; 
lblAuthor.Text = " + quote.Author; 

lblDate.Text = ( quote.Date == "Unknown" ) ? 

string.Empty : 
quote.Date; 

} 

7.3.4 Asynchronous Consumption of the Simple Web Service 

QuotableQuotes XML Web Service đã được sử dụng trong quản lý đồng bộ. Đối tượng 
proxy được tạo, và phương thức GetQuote Web được gọi. Mã hóa sau đó đợi cho phương thức 
GetQuote trả lời. Trong khi công việc nhận được hoàn thành, nó luon luon không hành động. Cài 
đặt, hình dùng Client đang cầu khấn một XML Web Service mà khối xử lý ttheo thứ tự yêu cầu. 

Lóp proxy cung cấp hai phương thức đế thao tác với trạng thái không đồng bộ Web XML 
Service gọi: egìnWebMethod và EndWebMethod. Trong mỗi trường họp WebMethod cùng với tên 
của phưong thức Web. Ví dụ, proxy QuoteService tạo ra phương thức BeginGetQuote và 
EndGetQuote. 

Phương thức BeginWebMethod có hai tham số trong phần thêm vào tham số WebMethod 
đưa đến. Cho đến khi GetQuote không châp nhận bât kỳ tham sô nào, BegìnGetQuote chỉ châp 
nhận hai tham số. Trước tiên là tham số của System. AsyncCallback. Thể hiện phương thức sẽ 
được gọi trong WebMethod đã được hoàn thành. Tham số thứ hai là kiểu đối tượng và có thể bất 
kỳ cái gì mà chúng ta muốn thể hiện trạng thái của WebMethod gọi. 

Để tạo một trạng thái Client không đồng bộ bằng cách tạo một hàm gốc gọi lại trên Client. 
Phương thức phải là public hay static. Nó phải không có giá trị trả ề và chấp nhận một tham số 
của kiếu System. iAsyncResult. Tham số này thể hiện kết quả của async gọi. Nó cho phép truy 
cập tới trạng tháo chúng ta thông qua BegìnWebMethod. Thêm các phương thức sau vào Client: 

public static voìd GetQuoteCallBack(IAsyncResult ar) 

{ 

MessageBox.Show("GetQuote completed"); 

} 

Bây giờ chúng ta thay đổi sự thực thi của nút thao tác gọi trạng thái không đồng bộ XML 
Web Service. Trước tiên thay thế thực thi hiện tại của nút thao tác cùng với sự thực thi từ mã 
Listing 7.7: 


73 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


Listing 7.7 


private void btnGetQuote Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

QuoteService qs = new QuoteService(); 

// Set the url of the proxỵ to the proper url of the web Service 

AsỵncCallback getQuoteCB = new AsỵncCallback( 

QuotableQuotesClient.Forml.GetQuoteCallBack) ; 

object[] callBackState = {qs, this}; 

qs.BegìnGetQuote(getQuoteCB, callBackState) ; 

} 

Đoạn mã trước tạo một thế hiện của Web Service. Đối tượng AsỵcnCaiiback được tạo 
thể hiện một con trỏ phưong thức GetQuoteCallBack trên Client. Cuối cùng Web Service gọi bắt 
đầu sử dụng phưong thức BeginGetQuote. Phưong thức này trả về kết quả trước khi phưong 
thức Web gọi hoàn thảnh. 

Lỉstỉng 7.8 chứa đựng sự thực thi của phưong thức GetQuoteCallBack. 


Listing 7.8 


publìc statìc voìd GetQuoteCallBack(IAsyncResult ar) 
{ 

object[] callBackState = (object[])ar.AsyncState; 
QuoteService qs = (QuoteService)callBackState[0]; 
Forml app = (Forml)callBackState[1]; 

Quote quote = qs.EndGetQuote(ar); 
if(null == quote) 

{ 

MessageBox.Show("No quote object received."); 
return; 


app.UpdateQuoteUI(quote); 

} 

7.4 Sử dụng Web Service có sử dụng DataSet 

XML Web Service đã trả về cấu trúc dữ liệu kh ách hàng. .NET Compact Framework 
cung cấp khả năng truyền sự kiện nhiều dữ liệu phức tạp, giống như là DataSet. Mặc dù .NET 
Compact Framework không hỗ trợ kiểu DataSet. 

Gửi và nhận một DataSet thường xuyên được hoàn thành chính xác giống như là gửi cấu 
trúc dữ liệu hoặc những phần dữ liệu đon giản, như là chuỗ. Phưong thức Web đon giản cần 
chấp nhận hoặc trả về đối tượng System.Data.DataSet. Trong khi tìm hiểu DataSet đầu tiên, 
chúng ta gửi hoàn thành một bảng Quotes tới Client. Cho phép ứng dụng offline và đợi đến khi 
hiển thị trích dần đến khi người sử dụng bấm vào GetQuote. 

Có một stored procedure trong CSDL QuotableQuotes gọi là GetQuotes, thủ tục này trả 
về tất cả thông tin trích dần trong bảng Quotes. Trở lại phần thiết kế XML Web Service, và kéo 
thủ tục này vào trong phần thiết kế. Thay đối tên câu lệnh này thành cmdGetQuotes. Chúng ta sẽ 


74 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


đưa ra phương thức Web GetQuotes trên QuoteService, phương thức này trả về một DataSet. 
DataSet sẽ được điền vào bằng cách sử dụng SqlDataAdapter chung với đối tượng 
SqlCommand cmdGetQuotes, mà chúng ta thêm vào đối tượng. Được má hóa như sau: 

[WebMethod] 

public DataSet GetQuotesO 

{ 

quoteConnection.Open(); 

try 

{ 

DataSet quotesDS = new DataSet (); 

SqlDataAdapter quotesDa = new SqlDataAdapter(this.cmdGetQuotes); 
quotesDa.Fìll(quotesDS); 
return quotesDS; 

} 

finally 

{ 

quoteConnection.Close (); 

} 

} 

Dịch và thử phương thức Web trong cách giống với phương thức GetQuote đã được thử. 
Lần này kết quả sẽ trả về một trang dài XML tới trình duyệt. XML đơn giản dưa ra XML từ 
DataSet. WrìteXml. Bởi vì kiến trúc XML Web Service tuần tự hóa một DataSet bằng cách gọi 
phương thức DataSet.WriteXml. 

Bay giờ chúng ta tạo một ứng dụng Client sử dụng DataSet từ Web Service. Bắt đầu bằng 
cách tạo một Smart Device Application giống như cách tạo ứng dụng QuotableQuotesClient. 
Tạo ứng dụng có giao diện đồ họa và thêm đoạn mã sau vào lóp Forml: 

private DataSet quotesDataSet; 
prìvate int curQuoteRowNdx; 

Bấm đúp vào nút Get Quotes sẽ đưa đến sự kiện click. Lỉstỉng 7.9 chứa mã nguồn. 

Listing 7.9 


private void btnQuote Clìck(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

if(null == quotesDataSet) 

{ 

QuoteService qs = new QuoteServìce(); 

// Set the proxy's url propertỵ to the correct url of the server 

quotesDataSet = qs.GetQuotes (); 
curQuoteRowNdx = 0; 


if( quotesDataSet.Tables.Count <= 0 ) 

{ 

MessageBox.Show("Could not retreive the quotes dataset."); 
return; 


if(curQuoteRowNdx >= quotesDataSet.Tables[0].Rows.Count) 
curQuoteRowNdx = 0; 


75 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


DataRow quote = quotesDataSet.Tables[0].Rows[curQuoteRowNdx]; 
curQuoteRowNdx++; 

UpdateQuoteUI(quote, 0); 

} 

Quotes DataSet được download từ dịch vụ web khi quotes DataSet là nuii. Lần đâu 
tiên nút Get Quotes được bấm DataSet có giá trị null. Các lần sau được gọi thông tin trích dẫn 
được lưu trong quotes DataSet cục bộ , vì vậy không cần thiết download lại. 

Neu quotes DataSet có giá trị null, sau đó đối tượng QuoteService proxy được tạo, 
thuộc tính URL của proxy được cấu hình, và phưong thức Web GetQuotes được gọi. 

Tưong ứng với DataRow được nhận về từ DataSet và UpdateQuoteUI được gọi, cái này 
hiển thị thông tin trích dần tới ngườiu sử dụng. UpdateQuoteUi được thực thi đế sử dụng một 
DataRow thay cho cấu trúc thông tin trích dần. Có một tham số giá trị nguyên có tên offset kiếu 
Int32. 

Lỉstỉng 7.10 chứa đựng sự thực thi của phưong thức UpdateQuoteUi. 

Listing 7.10 

private voìd UpdateQuoteUI(DataRow quote, int offset) 

{ 

lblQuote.Text = (string)quote[offset]; 
lblAuthor.Text = + quote[offset + 1]; 

lblDate.Text = "Unknown" == (strìng)quote[offset + 2] ? 
string.Empty : 

(strìng)quote[offset + 2]; 

} 

Dịch và chạy ứng dụng, ứng dụng sê hành động chính xác như nó đã làm trước, ngoại trừ 
trích dẫn sẽ lặp lại ngoại trừ hiến thị theo thứ tự không định trước. 

7.5 Sử dụng Web Service trả về kiểu DataSet 

.NET Compact Framework không hồ trợ kiểu DataSet. Neu Web Service sử dụng kiếu 
DataSet, .NET Compact Framework clients sẽ không sử dụng được Web Service. Đặc biệt, 
Client sẽ bị lỗi khi cố gắng dịch proxy vào ứng dụng. 

Có công việc xung quanh vấn đề sử dụng kiểu DataSet: 

- Thay đổi XML Web Service để sử dụng DataSet chuẩn. 

- Thay đổi XML Web Service để đưa ra DataSet chuẩn. 

- Tạo một XML Web Service mới sử dụng kiểu DataSet nguyên bản và chuyển nó 
DataSet chuẩn. 

CÓ hai lựa chọn có thế dường như giống nhau, nhưng chúng khác nhau. Lựa chọn đề xuất 
là chúng ta loại bỏ toàn bộ tất cả thể hiện của kiểu DataSet từ Web Service và sử dụng DataSet 
chuẩn trong khi mã hóa. Đe xuất thứ hai chúng ta có thế thay đối Web Service đế đưa ra 


76 




Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


(send/receive) chỉ DataSet chuẩn. Điều này có nghĩa là trong mã nguồn có thể tạo và sử dụng 
tiện ích kiểu DataSet, nhung phuong thức Web chỉ có thể sử dụng DataSet chuẩn nhu là tham 
số giá trị trả về. 

Đon giản là ghi ra một XML Web Service để đua ra DataSet chuẩn nhung bên trong sử 
dụng kiểu DataSet. Trở lại đối tuợng QuoteableQuotes XML Web Service, và phần thiết kế 
XML Web Service designer. Xác định bảng Quotes trong Server Explorer. Nó sẽ nhu sau đây: 

<Server Name>\SQL Servers\<Server Instance Name>\QuotableQuotes\Tables. Kéo 
bảng Quotes vào phần thiết kế. Nó tạo ra một SqlDataAdapter, đế tạo một kiếu DataSet cho 
bảng Quotes. Đôi tên SqlDataAdapter thành daQuotesDS. 

Bấm vào SqlDataAdapter, vào phần menu Data, và chọn mục Generate DataSet. . . Nó 
sè đua đến hộp thoại Generate DataSet. Thay đổi tên của DataSet mới thành QuotesDataSet, và 
bấm OK. Nó sẽ sinh ra kiếu DataSet cho bảng Quotes. 

Tạo một phuong thức Web tên là GetTypeQuotes. Phuong thức Web sẽ trả về DataSet 
chuấn, nhung bên trong nó sẽ sử dụng QuotesDataSet kiểu DataSet. Lỉstỉng 7.11 chứa đựng 
một phuong thức sẽ chuyến kiểu DataSet thành DataSet chuẩn truóc khi trả về nguời sử dụng. 

Listing 7.11 

[WebMethod] 

public DataSet GetTypedQuotes() 

{ 

quoteConnection.Open(); 

trỵ 

{ 

QuotesDataSet quotesDS = new QuotesDataSet(); 
this.daQuotesDS.Fill(quotesDS); 

return quotesDS; 

} 

finallỵ 

{ 

quoteConnection.Close (); 

} 

} 

Để kết thúc ví dụ về Quotable Quotes DataSet Client cần phải thay đổi để sử dụng 
phuong thức GetTypedQuotes. Chỉ thao tác click của nút cần thiết phải thay đổi. Thao tác sẽ 
gọi GetTypeQuotes thay cho GetQuotes. Mặc dù, tham số offset của phuong thức 
UpdateQuoteUi sẽ thay cho 1 thành 0 theo thứ tự bù cho cột ID trong DataRow. Lỉsting 7.12 
chứa đựng đoạn mã mới cho phuong thức này. 

Listing 7.12 

prìvate void btnQuote Click(object sender, System.EventArgs e) 

{ 

if(null == quotesDataSet) 

{ 

QuoteService qs = new QuoteService(); 


77 





Nguyễn Tuấn Anh - email: tuananhk43@vahoo.com 


// Set the proxy's url propertỵ to the correct url of the server 

quotesDataSet = qs.GetTypedQuotes(); 
curQuoteRowNdx — 0; 


if(quotesDataSet.Tables.Count >= 0) 

{ 

MessageBox.Show("Could not retreive the quotes dataset."); 
return; 


if(curQuoteRowNdx >= quotesDataSet.Tables[0].Rows.Count) 
curQuoteRowNdx = 0; 

DataRow quote = quotesDataSet.Tables[0].Rows[curQuoteRowNdx]; 
curQuoteRowNdx++; 

UpdateQuoteUI(quote, 1); 

} 

7.6 Tổng kết 

- .NET Compact Framework cung cấp khả năng cho ứng dụng sử XML Web Services. 

■NET Compact Framework cung cấp khả năng cho sử dụng dữ liệu đon giản, như là 
chuỗi, dữ liệu phức tạp, như là cấu trúc dữ liệu người dùng tự định nghĩa và DataSet. 

■NET Compact Framework hồ trợ đồng bộ và không đồng bộ gọi XML Web Service. 


78 



